Thiền bài Minh Sát 
Bài 1 - Bồ Đề Phần. 


Giảng ngày 14 tháng 5 năm 2007 trong lớp Thiền Học, Paltalk 
Minh Hạnh chuyên biên ngày 15 tháng 5 năm 2007 


TT Giác Đắng: Hôm nay lớp Thiền Học sẽ bắt đầu với một giáo trình mới và chúng tôi 
đặc biệt xử dụng hai phần hướng dẫn về thiền Minh Sát của Ngài Ledi Sayadaw và 
Ngài Sayagyi U Ba Khin, cả hai đều là người Miến Điện, nhưng một là vị xuất gia, vị 
kia cư sĩ đê làm căn bản cho đề tài này. Vì lý do đơn giản là đê có thể giới thiệu thiền 
định của Phật giáo trong ý nghĩa rộng rãi nhất đã được Đức Phật giảng trong kinh điển, 
thì chúng ta phải nghiên về phía thiên Minh Sát hay là thiền Vipassana, và cả hai vị 
thiền sư này đều có những chú trọng, rất lớn liên quan đến những căn bản được trích 
dẫn từ kinh điển, do vậy chúng tôi phối hợp cả hai để làm giáo trình cho đề tài làm cho 
môn học mà chúng ta gọi là lớp Thiền Học. 


Mở đầu cho lớp Thiền Học trong phần một, chúng ta sẽ dành thì giờ để đào sâu về 
những pháp được gọi là Bodhipakkhika. Bodhipakkhika thường được chúng ta vừa âm 
vừa dịch là Bồ Đề Phần tức là những pháp là thành tó, là yếu tố của đạo lộ dẫn đến giác 
ngộ giải thoát và những pháp này được Đức Phật giảng dậy ở trong nhiều bài kinh khác 
nhau. Những pháp đó gồm có Tứ Niệm Xứ, Tứ Chánh Cần, Tứ Như Ý Túc, Ngũ Căn, 
Ngũ Lực, Thất Giác Chi và Bát Chánh Đạo. Ở đây phải nói thêm là đối với một hành 
giả thật sự ứng dụng sự tu tập, ứng dụng Phật Pháp vào trong đời sống của mình thì 
những pháp này rất khác biệt so với phương diện lý thuyết. Ngài Ledi Sayadaw đã đặc 
biệt nhắn mạnh răng nếu chỉ đơn thuần về lý thuyết thì người ta sẽ không thê lột hết ý 
nghĩa của những pháp gọi là Bồ Đề Phần. Chúng ta sẽ nhận thấy một điểm là những 
pháp này thường được lãnh hội bởi người Phật tử với một vài điều mà Ngài U Ba Khin 
gọi là cực đoan. Cực đoan ở đây có nhiều cách, lấy thí dụ đối với đa số Phật tử nhất là 
những vị theo pháp học thì những Bồ Đề Phần này là những pháp rất cao, cao đến đỗi 
mà người bình thường vói không tới; như là Thất Giác Chi hay Bát Chánh Đạo chẳng 
hạn. Đề cập đến Thất Giác Chi thì người ta có cảm tưởng như đó là những pháp đặc 
biệt dành cho Đức Phật, cho các đệ tử của Đức Phật thành tựu thánh quả và những pháp 
đó không thể áp dụng với đời sống của người bình thường được, ý tưởng đó biến những 
pháp Bồ Đề Phần trở thành những pháp để được sùng bái ngưỡng mộ, nhưng mà lại 
không áp dụng được, không ứng dụng được vào trong đời sống hàng ngày. 


Một cực đoan khác cũng được Ngài U Ba Khin đề cập đến là những pháp trợ bồ đề hay 
là những pháp mà chúng ta gọi là bodhipakkhika - Bồ đề phần. Nhiêu lúc người ta chỉ 
lấy chi pháp, và chi pháp giông nhau thì cứ xem đó là một pháp, thí dụ như Tứ Chánh 
Cần được xem là cần với chi pháp là thuộc tánh cần, rồi Tấn Lực, Tấn Căn, Cần Như Ý 
Túc, Cần Giác Chi, rồi Chánh Tinh Tấn. Người ta chỉ lấy ra một chỉ pháp mà cho rằng 
những thứ đó giống nhau, không cần phải đào sâu. Ở trên thực tế thì chi pháp thì có 
giống nhưng những pháp bồ đề phần này, không thê lấy chi pháp mà hiểu được một 
cách đơn giản như vậy bởi vì vai trò của pháp đó nằm trong thể tài và nằm trong cách 
ứng dụng được đề cập đến trong bồ đề phần hoàn toàn có khác với những gì mà chúng 


ta chỉ phân tích trên phương diện chi pháp, chúng ta nói đến phương diện áp dụng vào 
trong đời sống. Chúng ta lấy thí dụ là một người sống trong xã hội họ có thể đóng 
nhiều vai trò ở sở, ở trong gia đình, ở trong một tổ chức thiện nguyện, khi chúng ta nói 
về người đó thì chúng ta chỉ nói về một người, nhiều lúc một con người không đủ mà 
chúng ta phải đặt người đó ở trong bối cảnh nào làm công việc gì, thì chúng ta mới khả 
dĩ có thể có một nhận định tương đối là tỉnh xác người đó là ai. Chữ cũng vậy, từ cũng 
vậy, cũng từ đó khi mà chúng ta nêu lên ý nghĩa thì phải nằm ở trong ngữ cảnh nào, 
nằm trong mạch văn nào đang được đề cập đến ra sao và do vậy theo Ngài U Ba Khin 
thì nó cũng là một cực đoan khi chúng ta chỉ lấy phần chỉ pháp mà chúng ta không nói 
đến thể tài của những pháp này. 


Một điểm khác được xem như cực đoan đó là những pháp gọi là bồ đề phần thường 
được xem là quá nhiều, chứa đựng quá nhiều pháp môn và khi nó chứa đựng quá nhiều 
pháp môn thì người ta chỉ cần tu một ở trong những pháp môn này. Thực tế thì không 
phải như vậy, những pháp bồ đề phần này đòi hỏi tính toàn diện ắt có và đủ, nghĩa là 
một hành giả tu tập không thể thiếu những pháp bồ đề phần này, ví dụ như trong bảy 
giác chỉ không thể thiếu một giác chi hay là chỉ tu tập một giác chi mà không tu tập sáu 
giác chỉ kia, tính toàn diện là tính rất quan trọng mà lát nữa chúng ta sẽ đề cập đến. 


Thưa qúi vị, để đễ hiểu hơn không có gì tốt hơn là chúng ta trực tiếp đi ngay vào một 
thê tài của pháp bô đê phân, bởi vì như vậy chúng ta sẽ thây được kinh nghiệm ứng 
dụng của pháp bô đê phân này đôi với một hành giả thực tập thiên quán ra sao. 


Ngày hôm nay chúng tôi phải làm một việc tương đối trái ngược so với mọi khi là 
thường thường chúng ta nói về sườn tông quát trước rồi mới đi vào trong chỉ tiết, và 
thông thường thì chúng ta trong những lớp giới thiệu về giáo trình không đào sâu vào 
trong đề tài ngay, mà chúng ta giới thiệu vê phương pháp giảng dậy, nhưng chúng tôi 
nghĩ rằng rất cần thiết để lấy một bài giảng đầu tiên và sau đó thì chúng tôi sẽ nói về 
cách tổ chức của lớp học này, nói về phương pháp hướng dẫn này. Bởi vì ở đây là một 
lớp thiền học được giảng trên paltalk, và chúng ta phải phối hợp phương tiện truyền 
thông của paltalk cùng với những gì tương tự được giảng dậy ở trong các trường thiền. 
Sự kết hợp đó tạo ra nhiều thử thách không nhỏ cho người hướng dẫn, nhưng chúng tôi 
có găng để mang đến qúi vị một sự hướng dẫn mang tánh cách ứng dụng tức là áp dụng 
vào sự thực hành nhiều hơn là nặng phần lý thuyết. 


Thì thưa qúi vị, lẽ ra khi chúng ta đề cập đến những pháp gọi là Bodhipakkhika tức là 
bồ đề phần thì chúng ta phải nói rằng ở trong đề tài này tổng cộng có tất cả là 7 pháp và 
những pháp này có những chi pháp riêng biệt như Bát Chánh Đạo thì có 8 chỉ, Thất 
Giác Chi có 7 chi, Ngũ Lực có 5 chị, Ngũ Căn có 5 chị, Tứ Như Ý Túc có 4 chi, Tứ 
Chánh Cần có 4 chi, và Tứ Niệm Xứ có 4 chi, chúng ta nói ngược như vậy, chúng ta 
phải bắt đầu từ Tứ Niệm Xứ trước. Chữ pháp và chỉ pháp ở đây. rất quan trọng, nhưng 
trong cách nói thường của chúng ta thường nói pháp Bồ Đề Phần có 37 pháp như Tứ 
Niệm Xứ thì có 4 pháp, Tứ Chánh Cần có 4 pháp v.v.... Chúng tôi tạm dùng chữ này lát 
nữa qúi Phật tử sẽ thấy tại sao những chữ này nó có tầm quan trọng khi chúng ta đề cập 
đến pháp và chỉ pháp. 


Ngày hôm nay chúng ta nói về bốn niệm xứ ở trong pháp mà chúng ta gọi là bồ đề 
phần, một vài vị giảng sư có mặt trong rơom sẽ cảm thấy khó chịu khi nói răng tại sao 
chúng ta phải đặt bốn niệm xứ ở trong pháp Bồ Đề Phần. Bốn niệm xứ đó có khác với 
cách chúng ta trình bày trong kinh Tứ Niệm Xứ hay không? Bốn niệm xứ đó có khác 
bốn niệm xứ chúng ta thường giảng dậy hay không? xin thưa ở đây rất khác biệt. Nói 
như vậy một số qúi vị ngạc nhiên tại sao cũng bốn niệm xứ mà nó lại khác như vậy? 


Bốn niệm xứ ở trong Bồ Đề Phần thuộc về pháp hành, nói một cách rõ hơn là thuộc về 
sự ứng dụng, và bốn niệm xứ này đòi hỏi áp dụng với bốn yếu tính của Bồ Đề Phần. 
Bồn yếu tính đó Ngài Ledi Sayadaw gọi là: Tính toàn diện, tính đối tác, tính ứng dụng 
và tính bất di hại. 


Thế nào là tính toàn diện? Tính toàn diện ở đây có nghĩa là bốn niệm xứ đều phải được 
hành giả tu tập đầy đủ, không thê nói rằng mình chỉ chuộng áp dụng về thân quán niệm 
xứ hay thọ quán niệm xứ, tâm quán niệm xứ, pháp quán niệm xứ, lấy một pháp ra mà 
áp dụng, và phải áp dụng đủ cả bốn pháp. Đối với một số hành giả mới nghe như vậy 
nghĩ Tăng đó là một điều cực khó, bởi vì chỉ ngồi xuống để mà niệm hơn thở đã là khó 
rồi lấy gì mà bảo niệm cho đến cả bốn niệm xứ. Chúng ta hãy nói như vầy, Con người 
theo trong đạo Phật là gồm có những phần mà chúng ta gọi là thành tó, gọi là 5 uân: 
sắc, thọ, tưởng, hành, thức, và bốn niệm xứ này làm cho chúng ta thấy rõ 5 uân, thấy rõ 
thân tâm, thấy rõ danh sắc, và như vậy đó là tính toàn diện mà chúng ta phải có. Một 
hành giả hành Tứ Niệm Xứ phải có khả năng an lập chánh niệm ở trên thân, phải có 
khả năng chánh niệm đối với thọ, phải có khả năng chánh niệm đối với tâm, và phải có 
khả năng chánh niệm đối với pháp. Lấy thí dụ là trong 5 phút thiền tập, hơi thở ra vào, 
hơi thở ra biết hơi thở ra, hơi thở vào biết hơi thở vào, điều đó được hiểu là thuộc về 
thân quán niệm xứ. Nhưng đối với những cảm giác tê, nhức, dễ chịu, khó chịu, thư 
thới, phải có khả năng đề chánh niệm đối với những điều đó, phải biết cách đề ghi nhận 
những điều đó gọi là thọ quán niệm xứ, những khuynh hướng của tâm như tâm thiện, 
tâm bất thiện, tâm cao qúi hay tâm thấp hèn, những khuynh hướng đó phải được ghi 
nhận, đó gọi là tâm quán niệm xứ, và hành giả phải có khả năng nhìn các pháp xảy ra 
tương ứng với những thê tài như 5 triền cái, Thất giác chi, Tứ diệu đề. Ví dụ như hành 
giá thấy rằng cái ước muốn của mình là cái nhân sanh khổ, đây là khổ, đây là nhân sanh 
khổ, đây là sự diệt khổ, đây là con đường đưa tới sự diệt khổ. Thấy 4 đế như vậy, Ở 
trên sự hiện hữu của thân và tâm thì chúng ta gọi là pháp quán niệm xứ, cả bốn điều 
này đều phải được làm quen, đều phải được thực hành, đều phải được ứng dụng bởi 
một hành giả tu tập, có khi chúng ta không có khả năng làm được, có khi hành giả rất 
chậm ở trong điểm này. Nhưng không thể thiếu, tại vì thiếu những pháp này chúng ta 
không nhìn thấy rõ 5 uần, chúng ta không nhìn thấy rõ danh sắc. 


Vì vậy Ngài Ledi Sayadaw nói rằng 4 yếu tính của Bồ Đề Phần, thứ nhất là tính toàn 
diện, tính toàn diện được thí dụ như là một vị tướng giữ thành không thê nói rằng mình 
dồn hết quân lính để giữ cửa thành phía đông hay phía nam, hay phía tây, hay phía bắc 
mà phải giữ toàn bộ 4 cửa thành. Một vị tướng giữ thành phải có khả năng hiểu về 
lương thực, về thời tiết, về chiến thuật, chiến lược, thiếu tính toàn diện nó sẽ để ra 
những chỗ hở, để khoảng trống. Giống như người ta nói đánh võ, khi một người đánh 
võ phải biết công, biết thủ, và trong thế thủ phải biết che những khoảng trống lại, thì 


tương tựa như vậy, tính toàn diện trong Bồ Đề Phần bắt buộc những pháp này phải đầy 
đủ chứ không phải nói rằng mình hành Tứ Niệm Xứ mình chỉ hành về thân, hành Tứ 
Niệm Xứ chỉ hành về thọ, hành Tứ Niệm Xứ chỉ hành về tâm. Đối với một số hành giả 
và đối với một số người thì quan niệm rằng chỉ cần hành đơn giản là thân quán niệm 
xứ, thọ quán niệm xứ, tùy theo căn cơ của mình, đó là lý thuyết thôi, ở trên thực hành 
thì phải có đủ. Đối với tứ như ý túc cũng vậy, đối với tứ chánh cần cũng vậy, đối với 
ngũ căn cũng vậy, đối với ngũ lực cũng vậy, đối với Thất Giác Chi và Bát Chánh Đạo 
cũng vậy, không thể thiếu được ở trong những pháp đó, chúng ta gọi là tính toàn diện 
và điều này rất là cần thiết. 


Trở lại với 4 niệm xứ khi một hành giả tu tập chánh niệm, chánh niệm là khả năng ghi 
nhận, khả năng quan sát, khả năng tỉnh táo, tỉnh táo để ghi nhận và quan sát với cái gì 
đang xảy ra, thì thưa qúi vị, có những thứ rất rõ ràng đối với mình, có những thứ không 
rõ ràng. Rõ ràng, ví dụ như Ngài Mahashi thường nói rằng, nếu chúng ta không thấy 
được mình thở ra thở vào thì để tay trên bụng sẽ thấy rằng có phồng có xẹp, đó là biểu 
tướng của hơi thở ra thở vào. Nhưng như vậy qua lời dậy đó cho chúng ta thấy rằng có 
những thứ không rõ ràng với chúng ta, cảm thọ chăng hạn, nhưng hành giả không thê 
không biết về cảm thọ của mình, làm sao để ghi nhận mặt mũi của thọ khô, thọ lạc, thọ 
ưu, thọ hỷ và thọ xả. Trong trường hợp thọ xả là cái gì cực kỳ khó khăn, hành giả phải 
có khả năng ghi nhận thọ xả, không. thê nói rằng mình tu Tứ Niệm Xứ mà không có khả 
năng để ghi nhận cảm thọ, và nói rằng mình tu về thọ quán niệm xứ mà không có khả 
năng để ghi nhận thọ xả, và thọ xả là cái gì không phải dễ dàng để ghi nhận, nhưng 
chúng ta phải biết nó tương tự như vầy, thưa qúi vị, qúi vị nấu ăn tuy rằng một tô gọi là 
canh chua, nhưng nó không phải chỉ có vị chua không, ở trong đó nó còn có vị cay, vỊ 
ngọt, có vị này vị kia, nhưng vị chua là vị chánh nên ta nói là canh chua, và khi một 
người nấu ăn thì họ phải biết nhiều thứ gia vị chứ họ không thể nào chỉ có một vị chua 
là thành nồi canh chua được. Có hàng trăm thí dụ trong đời sống của chúng ta và bắt 
buộc chúng ta phải áp dụng yếu tính gọi là yếu tính toàn diện. Yếu tính toàn diện là có 
cái này có cái kia, dĩ nhiên có cái là sở trường của mình, có những cái là sở đoản, 
nhưng riêng trong pháp Bồ Đề Phần nó phải có toàn bộ đầy đủ thiếu sự toàn bộ đó thì 
nó có vấn đề. 


Bây giờ chúng ta nói sang một cái yếu tính khác đặc biệt quan trọng trong pháp Bồ Đề 
Phân mà hiện tại chúng ta đang nói 4 niệm xứ là một thí dụ đó là tính đối tác. Tính đối 
tác là cái vai trò của chỉ đó ở trong pháp đó, hồi nãy chúng tôi có nói mặc dầu Tứ 
Chánh Cần, mặc dầu Tấn Căn, mặc dầu Tấn Lực, mặc dầu Cần Giác Chi, và Chánh 
Tinh Tấn đều cùng một chỉ pháp, đó là thuộc tánh cần nói theo A Tỳ Đàm, tuy vậy 
những điều này khi áp dụng nó không giống nhau, hoàn toàn không giông nhau, bởi vì 
Sự cô găng trong Tứ Chánh Cần hay sự cố gắng trong Ngũ Căn, Ngũ Lực nó phải mang 
tánh đối tác với những pháp liên hệ, vai trò của Cần Giác Chi chẳng hạn nó phải liên hệ 
đến Niệm Giác Chi, Trạch Pháp Giác Chi, rồi Hỷ Giác Chi, Tịnh Giác Chi, Định Giác 
Chi, Xả Giác Chi, chứ không thể đơn thuần đó là sự cố gắng là đủ, và ở trong Bát 
Chánh Đạo thì Chánh Tỉnh Tần nó lại mang tánh đối tác với những pháp khác và chúng 
ta gọi là Bát Chi Đạo, tính đối tác này nó tương tự như vậy, cũng thời anh A, nhưng anh 
A là một người đàn ông trong gia đình, là một người chồng, thì khi nói đến vai trò của 
người chồng thì nó phải có tính đối tác với người vợ, thì khi nói là một giám đốc trong 


một công sở thì nó phải mang tính đối tác với những người đồng nhiệm, những người 
đồng sở, những người đồng nghiệp của mình. Cũng vậy tính đôi tác đó cho chúng ta 
biết về khả năng hoạt động và đây là một điểm cực kỳ tế nhị, như chúng ta nói về niệm 
thân, niệm thọ, niệm tâm và niệm pháp, thì đối với nhiều người niệm chỉ là niệm thôi, 
thật ra bốn pháp niệm này cho chúng ta một cái nhìn toàn diện về sự vận hành, sự luân 
lưu hay là giòng lưu lộ của danh của sắc của thân của tâm hay của 5 uẫn. Một hành giả 
nêu quên đi yêu tính đối tác mà áp dụng chỉ một thứ, sự thật trên phương diện lý thuyết 

có nhiều người nói rằng mình không cần những pháp khác và mình chỉ cần niệm hơi 
thở không là đủ, hay là căn cơ mình như vậy mình chỉ niệm tâm là đủ hay niệm pháp là 
đủ. Nhưng chánh niệm không tồn tại như vậy, một người nào đã đi qua các khoá thiền, 
một vị nào đã áp dụng sự hành thiền thì hiểu rất rõ rằng mình phải có khả năng đề thật 
sự ghi nhận cả hai thân và tâm của mình, bởi vì có nhiều khi có những chủ đề rất lớn 
nhưng rồi do cách giải thích người ta xem nó là một chủ đề có tánh cách cá biệt. 


Chúng tôi lấy một ví dụ là có một thiền sư dậy Tứ Niệm Xứ rất nỗi tiếng tại Thái Lan là 
một nữ cư sĩ là Ajahn Net bà bị giải thích bởi nhiều thiền sinh là Ajahn Net chỉ chú 
trọng về niệm như thế nào đề thấy rõ danh sắc. Cách nói của những người thiền sinh đó 
nó làm cho người ta nghe có cảm tưởng như là Ajahn Net với cách hướng dẫn rất nghèo 
nàn rất là cục bộ. Ở trên thực tế thì thưa qúi vị, nó không khác biệt gì đối với những vị 
thiền sư khác như là Ngài Mahashi, như Ngài Ledi Sayadaw, hay Ngài U Ba Khin mà 
chúng tôi xử dụng làm tư liệu giảng dậy tại đây. Bởi vì sao vậy? Bởi vì làm thế nào để 
thấy rõ danh sắc. Danh thuộc về tâm, danh tức là tâm, và sắc tức là thân để thấy TÕ SỰ 
hiện hữu, sự vận hành của thân và tâm thì có nghĩa là bốn niệm xứ đều được áp dụng, 
niệm thân, niệm thọ, niệm tâm, niệm pháp. Đó là một đề tài lớn chứ không phải là đề 
tài nhỏ hay là mang tánh cách cục bộ, nhiều thiền sinh học chỉ cố gắng giải thích một 
cách đơn giản là ví dụ khi mình đi mà mình muốn dừng lại thì mình ghi nhận cái tác ý, 
tâm muốn dừng lại đó là danh và thân dừng lại đó là sắc v.v... thì người ta nói như vậy 
đề phân biệt hành thiền do Ajahn Net là thấy rõ danh và sắc. Qúi vị cần phải lưu ý rằng 
những cách giảng như vậy đôi lúc là cách giải thích rất nghèo nàn về cách hướng dẫn 
của những thiền sư. Thật ra thì thấy được danh sắc là một đề tài lớn chứ không phải là 
một đề tài nhỏ, như hôm nay khi chúng tôi nói đến tính toàn diện và tính đối tác ở trong 
Tứ Niệm Xứ, qúi vị nghe như một đòi hỏi quá cao là mình niệm thân không đủ thì tại 
sao bắt mình phải niệm thọ, niệm tâm, niệm pháp. Nhưng thưa qúi vị, khi một hành giả 
chỉ sống với thân và không sống với tâm thì đó là chuyện chỉ nói về lý thuyết thôi, 
người đó chưa hiểu sự thực hành. 


Do vậy chúng ta nói đến yếu tổ tính thứ ba mà Ngài Ledi Sayadaw là yếu tính của sự 
ứng dụng. Yếu tính của sự ứng dụng là khi chúng ta ngồi xuống trên tọa cụ của mình để 
ngôi thiền thì mặc dầu đối tượng chính mà chúng ta hướng vào là hơi thở, tuy nhiên 
cảm thọ đến, cảm thọ đi, có những cái vui có những cái buồn, có những cái êm ái, có 
những khúc niệm, có những nhức nhối, cái đó thuộc về thọ và thọ đó phải được hành 
giả - nói theo danh từ bây giờ gọi là xử lý - phải được hành giả ghi nhận và có một thái 
độ thích hợp, chớ không thê nói rằng mình chỉ tập trung vào hơi thở, còn những cảm 
thọ mình không để ý. Đôi khi thưa qúi vị hơi thở đó, cảm thọ đó, nhưng nội tâm của 
chúng ta nó lại là một chi phối khác, nội tâm đó đang muốn cái gì đó, nội tâm đó đang 
rơi vào trong tình trạng gì đó thì nội tâm đó phải được thấy, phải được biết bởi hành 


giả, và hành giả phải có cách đề ghi nhận nó, chúng ta gọi là tâm quán niệm xứ và đồng 
thời hành giả phải có khả năng đề thây được cái liên hệ của các pháp. 


Ví dụ như vầy; chúng ta nói về 5 pháp ngăn ngại hay là 5 pháp triền cái, có khi hành 
giả thấy răng đây là tham, tham thuộc về tâm, nhưng có khi hành giả phải hiểu rằng đây 
là một sự ngăn ngại, tham là một sự ngăn ngại, chúng ta gọi là tham triền cái như gọi là 
pháp quán niệm xứ, thì tính ứng dụng là khả năng làm sao đề thấy rằng những pháp Bồ 
Đề Phân là pháp cần được áp dụng trong sự tu tập chứ nó không phải là lý thuyết, kê cả 
Ngũ Căn, kế cả Ngũ Lực, kê cả Tứ Thần Túc, Thất Giác Chi, Bát Chánh Đạo, không có 
cái nào mà được nói tới tại đây mà nó chí mang tánh cách lý thuyết khác và điều này 
Ngài U Ba Khin cho rằng có rất nhiều hành giả vì nặng về pháp học xem những thứ 
này chỉ là lý thuyết mà không có áp dụng, đó là một cực đoan. Thành ra khi đề cập đến 
bodhipakkhika hay là Bồ Đề Phần, tất cả những pháp này đều phải được áp dụng, áp 
dụng trong đời sống của mình. 


Chúng tôi thường lấy ví dụ về hai điều mà ngày nay chúng ta hay làm quen đó là khoa 
học và kỹ thuật. Khoa học cho chúng ta sự hiểu biết về lý thuyết, về nguyên lý căn bản, 
nhưng kỹ thuật chúng ta có khả năng đề áp dụng. Ví dụ như chúng ta nói vê Viba thì 
trên phương diện khoa học hầu như quốc gia nào cũng có những trường đại học, cũng 
có những cơ quan kỹ thuật và những nhân viên ở đó đều năm lý thuyết về Viba rõ 
ràng, nhưng làm sao biến những Viba đó trở thành những máy móc được dùng trong 
đời sông hàng ngày chúng ta gọi là kỹ thuật, gọi là technology. Science và technology 
- khoa học và kỹ thuật có khác nhau, và khi đó nói đến technology là chúng ta nói đến 
khả năng ứng dụng. Thì tương tự như vậy Tứ Niệm Xứ, Tứ Chánh Cần, Tứ Như Ý 
Túc, Ngũ Căn, Ngũ Lực, Thất Giác Chi, Bát Chánh Đạo ở đây không có một pháp nào 
mang tính thuần lý thuyết, mặc dù lý thuyết được giảng giải nhưng đối với một vị hành 
giả thì những điều này hoàn toàn là những pháp đề thực hành, đề ứng dụng hết, đó là 
yếu tính thứ ba mà khi chúng ta nói đến pháp Bồ Đề Phản. 


Yếu tính thứ tư được nói đến tại đây là yếu tính bất di hại. Bắt di hại là cái gì đó mình 
áp dụng nó chỉ tạo cho mình sự tiễn bộ mà nó không có cái hại về sau này, chúng tôi 
lây ví dụ là tại sao có những pháp xem ra rất tâm đắc với nhiều người mà đối với một 
hành giả thì nó lại có hại. Chúng tôi thưa một ví dụ mong rằng qúi Phật tử cảm thông 
và hiểu đây không phải là một lời chỉ trích, nhưng chúng tôi nói lên để biết là tại sao 
chúng tôi không chỉ trích qúi vị ở đây, nhưng chỉ dẫn chứng như là một ví dụ thôi, là 
một người rất thích tụng kinh, lúc nào mà nghe lời chuông tiếng mõ thì cảm thấy có 
cảm giác lâng lâng, cảm giác rất thân quen và điều đó như là một điều không thê thiếu 
trong đời sông. Đối với một người bình thường không tu tập thiền định thì việc đó tốt 
không sao hết, có người thích cờ bạc, có người thích rượu chè, có người thích cái này 
cái kia, có người chỉ thích lời kinh tiếng kệ, âm thanh chuông mõ thôi chứ không có 
chuyện gì hại, nhưng nếu đi sâu vào lãnh vực của tu tập thiền định thì những tùy thuộc 
đó mang tính gọi là di hại. Di hại là thiếu nó không được, và khi thiếu nó không được 
thì thưa qúi vị nó sẽ tạo ra cái khổ, nó tạo cho chúng ta một thái độ từ chối cái gì không 
quen với mình, cái gì không thích với mình thì không được, thì như vậy chúng ta không 
đi tới được. 


Chữ di hại ở đây nó có một ý nghĩa rất tế nhị là làm sao những điều này, những điều gì 


mà chúng ta đang tu tập nó góp phần vào việc lót đường, nó trở thành một giai đoạn 
của một hành trình chứ nó không phải là một ngăn ngại, một trở ngại của một hành 
trình, hai điều này khác nhau, khác nhau rất nhiều. Qúy vị có thấy rằng có những điều 
mà chúng ta làm, những điều mà chúng ta có nó góp phần vào sự đi tới của đời sống, 
nhưng có những thứ chúng ta có được nó trở thành một ngăn ngại, trở thành một gánh 
nặng về lâu về dài, thì ở đây người ta dùng chữ gọi là bất di hại. Bắt di "hại là không đề 
lại những ảnh hưởng tác hại về sau này giông như một ví dụ là mình uống thuốc thì có 
nhiều khi có những thuốc rất công hiệu rất tốt, nhưng nếu không khéo sử dụng thì lâu 
ngày nó sẽ lờn thuốc và lâu ngày sẽ tạo ra những biến chứng và như vậy tốt hơn là 
đừng dùng thuốc đó. Chúng tôi biết rằng nhiều người Việt Nam mỗi lần bị cảm muốn 
bác sĩ chích thuốc rất mạnh để mau hết bịnh, nhưng với quan niệm của nhiều bác sĩ 
nhất là tại Hoa kỳ họ nói rằng lên để tự nhiên, có thê mất thời gian lâu hơn, nhưng nên 
làm thế nào để nghỉ ngơi, để ăn soup, để có vitamin C, làm thế nào để cơ thể có khả 
năng tự nó chống lại bịnh hơn là chích thuốc quá nặng vào, tại vì cách chữa trị chích 
một liều thuốc rất nặng đó đôi khi về lâu về đài nó không tốt cho cơ thê, cơ thê sẽ lờn đi 
với thuốc, sẽ quen với thuốc, và một lúc nào đó thuốc không còn công hiệu. Tính yếu 
bất di hại rất là cần thiết. Do vậy thỉnh thoảng chúng tôi thấy có những người Phật tử 
đặc biệt rất sùng bái một phép màu, một sự linh thiêng, hay sùng bái một vị Thầy nào 
đó, hay sùng bái một cái gì đó riêng của mình, nhưng vị đó quên đi con đường tu tập, 
con đường tu tập là có khả năng đi tới chứ không phải là dậm chân. Thông thường Bản 
năng chung của chúng ta là thích sống trong những tháp ngà, sống trong một thế giới 
bình yên, sống trong cái gì rất êm ái của mình. ÀI cái đó là cái mà mình thích, mình sẽ 
an trú tại đó. Nhưng có một điều rất quan trọng là tiếp tục lên đường, tiếp tục lên 
đường cho đến khi nào một vị đạt được cảnh giới gọi là tâm giải thoát, và tuệ giải thoát 
thì vị đó hiểu được cái gì cần làm đã làm thì không còn gì phải làm nữa, thì thưa qúi vị 
việc đó là việc chúng ta nói ở đây cái khả năng bất di hại, tức là cái yếu tính làm thế 
nào cho chúng ta tiếp tục đi tới. 


Khi nói về bốn yêu tính này, yếu tính toàn diện, yếu tính đối tác, yếu tính ứng dụng và 
yêu tính bắt di hại ở trong pháp Bỏ Đề Phần, chúng ta trở lại với đề tài bốn niệm xứ thì 
qúi vị sẽ thấy rất rõ là khả năng để ghi nhận những hiện tượng của thân của thọ, của 
tâm, của pháp không thể thiếu ở hành giả bởi vì nó đòi tính toàn điện, nó mang tánh đối 
tác là bởi vì ở đây là khả năng ghi nhận đối với 5 uân, đối với danh sắc, hễ mình có khả 
năng ghi nhận đối với thân được thì phải có khả năng ghi nhận đối với thọ được, hễ ghi 
nhận với thọ được thì phải có khả năng ghỉ nhận với tâm được chứ không thể nói rằng 
mình chỉ có cái này mà không cần có cái kia. Yếu tính ứng dụng ở đây rất quan trọng, 
những điều đó là những điều phải được hành giả học cách để mà áp dụng. Tại sao 
mình không ghi nhận được cảm thọ của mình, tại sao mình không ghi nhận được trạng 
thái tâm của mình và mình phải có khả năng thấy nó. 


Có một lần chúng tôi ngồi kế bên Ngài Ajahn Mahabuva, có một người nói với Ngài 
rằng “Thưa Ngài con không thể ngồi thiền được vì tâm của con sao lúc nào cũng suy 
nghĩ chuyện này chuyện kia hết" thì Ngài nói rằng: “cái đó không phải là ngồi thiền 
không được mà tại vì mình chỉ muốn niệm một cái mình thích thôi.” Thật ra ngay cả 
cái tâm muốn, cái tâm phóng túng, sự phóng tâm đó cũng là một đối tượng cần được 
ghi nhận, thành ra đối với một hành giả thì dù là hơi thở, dù là tâm phóng dật hoặc giả 
là một trạng thái tỉnh tấn hay trạng thái lười biếng, tất cả đều trở thành đối tượng đề ghi 


nhận, chỉ có khả năng ứng dụng mới cho chúng ta thấy kinh nghiệm đặc biệt đó. 
Chúng ta nhớ tính bất di hại đó rất quan trọng, tính bất di hại nó cho phép chúng ta tiếp 
tục lên đường mà không bị kẹt lại, không bị giam lại, không tự mình quản thúc mình ở 
trong một giai đoạn hay là trong pháp nào đó, mà cho phép chúng ta tiếp tục lên đường. 
Ngài Ledi Sayadaw đưa ra một thí dụ: Bà mẹ thương con thì thương cách nào mà dậy 
con cho nó lớn lên, cho nó có khả năng để rời khỏi vòng tay của mình để đi vào cuộc 
đời, chứ không phải là một bà mẹ nuôi con để tìm hàng rào, rào đứa con lại mà khiến 
đứa con đó vĩnh viễn sống lần quân bên mình. Hai thái độ đó khác nhau xa lắm, cũng 
đóng góp cho phép mình được trưởng thành, được lớn lên tiếp tục chứ không phải là đi 
tìm một cái gì đó rồi đóng định chặc với thứ đó, và nếu chúng ta cứ năm chặc một thứ 
thì thật sự tự biến mình trở thành một nạn nhân như Đức Phật Ngài nói rằng: Có những 
người đi tìm lõi cây mà chỉ thấy hoa lá cành hay là vỏ cây lá cây rôi nghĩ đó là lõi cây, 
chỉ lấy những thứ đó mang về. 


Thưa qúi vị, trong lớp thiền học này phần đầu chúng tôi sẽ đi vào chỉ tiết của những 
pháp bô đề phần, đối với hành giả tu tập mở đầu là Tứ Niệm Xứ, tiếp theo là Tứ Chánh 
Cần rồi Tứ Như Ý Túc, Ngũ Căn, Ngũ Lực, Thất Giác Chi và Bát Chánh Đạo. Ngài 
Thanissaro có dùng chữ gọi là "đó là những cánh của con đại bàng” có 37 cánh như vậy 
(dĩ nhiên là không có con đại bàng nào có 37 cánh) Nhưng họ gọi là đó là những cánh 
rất quan trọng giúp cho hành giá được bay bồng và bay đến một phương trời mới rất 
cần đề hành giả hiểu được những đề pháp và những chi pháp của Bồ Đề Phần. 


Chúng tôi sẽ làm một việc trong chương trình giảng giải này là thưa qúi vị bắt đầu từ 
tuần tới trở đi thì mỗi một bài giảng như vậy chúng tôi sẽ nhờ người phụ tá giúp đề đưa 
lên những minh hoạ (một loại minh hoạ bằng chữ) tương tựa như bên tiếng Anh người 
ta chiếu slide, trong lớp học thí dụ khi giảng dậy cái gì thì chúng ta xử dụng 10 slide 
hay 20 slide, thì nãy giờ nếu chúng tôi đang giảng dậy với qúy vị mà người phụ tá biết 
được là chúng tôi đang nói về 7 thể tài của Bồ Đề Phân thì vị đó post lên qúi vị sẽ ghi 
nhận được. Cái khó của chúng tôi tại đây là làm thế nào mà qúi vị có thể vừa lắng nghe 
và vừa có thể ghi nhận những gì cần thiết mà không bị chi phối. Trong lớp như lớp 
thiền học nếu chúng tôi dành thì giờ để đào sâu quá nhiều vào chuyện đưa lên trên màn 
ảnh những cái qúi vị cần phải để ý thì nhiều lúc nó chỉ phối qúi vị. Lớp này không 
giống như những lớp học khác do vậy chúng tôi sẽ không cho post bài nhiêu mà chúng 
tôi sẽ làm rất là cô đọng. 


Nó giống như ngày xưa chúng tôi từng ở với Ngài Hoà Thượng Bồn Sư tức là Ngài 
Tịnh Sự, Ngài có một điều đặc biệt đó là Ngài hay dùng một hình thức kinh điển mà 
không có bất cứ một vị Thầy nào chúng tôi được biết là áp dụng nguyên thức như vậy 
hết, Ngài gọi là kinh thẻ cho đến khi chúng tôi sang Hoa Kỳ thì chúng tôi mới thấy 
người ta làm tương tự như vậy, có nghĩa là những pháp được giảng dậy được viết một 
cách rất cô đọng và in trong những tấm thẻ nhỏ như là qúi vị đến thư viện có cuốn 
catalogue. Ví dụ như Ngài nói về Bát Chánh Đạo thì Ngài cho vào một thẻ có hai mặt, 
thì ở đây chúng tôi cũng làm giống như kinh thẻ nghĩa là những pháp được viết rất cô 
đọng được post lên trên màn ảnh cho những vị cân, tại vì có đôi khi, ví dụ như chúng 
tôi nói ngày hôm nay mình sẽ nói về cái gì đó thì chúng tôi sẽ có những thẻ nói về bốn 
điểm mà chúng tôi nói đến thì như vậy qúi vị sẽ không cảm thấy bị đi quá xa đề tài, thì 
thật ra nhiều vị xem chuyện kinh thẻ là cái gì rất là cổ lỗ sĩ. Nhưng thưa quí vị cũng lạ 


lắm, hồi nhỏ chúng tôi rất thích kinh thẻ, lúc chúng tôi học ở Vạn Hạnh thì chúng tôi 
cũng dùng những thẻ đề học văn phạm và khi chúng tôi ra nước ngoài thì thấy bên đây 
người ta áp dụng thẻ nhỏ rất nhiều, và đôi khi chúng tôi cũng nói đùa với một vài vị 
tăng ni Phật tử quen là "không biết ai nói Ngài Tịnh Sự là cổ lỗ sĩ chứ thật sự chúng tôi 
thấy Ngài có phương pháp giảng dậy rất là hiện đại, đi trước rất nhiều người và rất lợi 
ích” chúng tôi thấy ngày nay Mỹ cũng dùng kinh thẻ như vậy, thì nếu một buổi giảng 
như vậy có một sô cái slide giông như kinh thẻ sẽ được post lên màn ảnh, chúng tôi sẽ 
không post nguyên bài tại vì trong lớp thiền học mà đọc nhiều quá sẽ bị chỉ phối. 
Chúng tôi cũng sẽ nhờ một vài Phật tử để làm công việc gọi là biên tập, tức là vào trong 
rơom nghe ghi nhận rồi chép lại để tuần tới khi qúi vị có thể đọc lại khi vào lớp thiền 
học, quí vị sẽ có bài giảng tuần rồi được post lên thì như vậy qúi vị có thể vừa xem bài 
mới với những dàn bài và đọc lại những bài giảng cũ do chúng tôi giảng rồi được 
transcript tức là được sao chép lại. Thì thưa qúi vị chúng tôi có nhờ một số qúi Phật tử 
giúp cho chúng tôi, đặc biệt là trước nhất chúng tôi có nhờ sư cô Như Tâm phụ tá cho 
chúng tôi trong công việc post bài và hiện tại thì có cô Minh Hạnh cũng tình nguyện 
vào làm công việc biên tập tức là ghi chép lại những gì được giảng dậy, thì chúng tôi hy 
vọng răng bằng với kinh nghiệm mà cô thường làm cô có thể giúp được công việc chép 
lại những bài này và gửi đến cho tất cả qúi vị hàng tuần. Bên cạnh đó thì chúng tôi 
cũng làm một việc đó là một tuần như vậy thưa qúi vị chúng tôi muốn có khoảng chừng 
ba hoặc hai câu Phật ngôn được trích thăng từ trong kinh tạng, bởi vì kinh nghiệm của 
chúng tôi thấy rằng những vị thiền sư Miến Điện, ở đây hai vị thiền sư mà chúng tôi đề 
cập đến là Ngài Ledi Sayadaw và Ngài U Ba Khin đều là những vị có những cơ sở rất 
là kiên cố ở trên pháp học, nghĩa là những gì các Ngài trình bày thường được trích dẫn 
từ trong tam tạng. Nói như vậy qúi vị tha lỗi là không phải chúng tôi nói rằng những vị 
thiền sư như ở Thái Lan không có căn bản về pháp học, không phải vậy, thật ra bản 
thân của chúng tôi chịu ảnh hưởng rất nhiều vào phương pháp thực tập của Ngài Ajahn 
Cha, chúng tôi luôn luôn xem Ngài là bậc Thầy lớn ở trong cuộc đời. Nhưng chúng tôi 
phải nói một điều rằng những vị thiền sư Miến Điện đặc biệt các Ngài rất cần trọng 
trong sự giảng dậy ngoài kinh nghiệm cá nhân thì các Ngài trích dẫn rất nhiều những 
Phật ngôn được tìm thấy trong chánh tạng, thỉnh thoảng các Ngài trích dẫn một số trong 
sớ giải, nhưng đa số là trong kinh tạng và chúng tôi rất tôn trọng điều đó vì ngày hôm 
nay chúng ta thường có một cách giảng dậy gọi là tùy tiện. Tùy tiện tức là mình thích 
cái gì thì mình nói như vậy và lâu ngày nó trở thành một cái gì mà tam sao thất bổn. 
Do vậy một trong những bổn phận của chúng ta là chúng ta phải trở về lại với truyền 
thống là những gì được trình bày giảng giải phải y cứ trên pháp và luật với tánh khác là 
việc đó là phải y cứ trên Tam Tạng kinh điển, cái chủng mực như vậy nó giúp cho 
chúng ta không đi quá xa ở trong sự suy diễn của mình. 


Và thưa qúi vị chúng tôi cũng phải nói thêm một điều rằng Ngài U Ba Khin, một vị 
thiền sư cư sĩ có một truyền nhân đó là Ngài Sri S. N. Goenkaji. Hiện tại Ngài Sri §. N. 
Goenkaji thiết lập rất nhiều trung tâm thiền định, không hắn là những gì mà chúng tôi 
nói thì ứng dụng là hoàn toàn theo Ngài Goenkaji của một cư sĩ khác, nhưng chúng tôi 
thấy rằng ở tại đó có rất nhiều cái sự ứng dụng mà chúng tôi tin rằng rất lợi lạc cho qúi 
vị cư sĩ Phật tử, tại vì bản thân của Ngài Goenkaji là một cư sĩ sông đời sống gia đình 
và bản thân cũng lo nhiều công việc nhưng lại có những ứng dụng rât trực tiếp pháp Tứ 
Niệm Xứ chứ nó không đưa chúng ta vào cảnh giới hoàn toàn khác biệt, chúng tôi nghĩ 


cái đó nó có lợi cho qúi Phật tử trong rơom vì đa sô là các vị cư sĩ. 


Phần đầu của lớp thiền học này có lẽ mất khoản chừng 6 tháng tức khoản 26 bài giảng 
đầu thì chúng ta sẽ tập trú vào pháp Bỏ Đề Phân rồi sau đó thì chúng ta sẽ đi qua một 
phần khác, chúng tôi không muốn nói nhiều, tại vì có thể làm cho qúi Phật tử cảm thấy 
rất khó nhớ nên chi hôm nay trong phần này thì chúng tôi đặc biệt chỉ tập trú vào phần 
đầu của lớp thiền học này. Như chúng tôi đã đề cập đến đó là hơi khó khăn một chút, 
nó là một vấn đề tế nhị để làm sao những lớp này không nặng dài dòng về lý thuyết. 
Nói nhiều thì chúng ta rơi vào lý thuyết, nhưng không nói thì vân đề nó không rõ ràng, 
chúng ta tìm một cách quân bình đề trả lý thuyết về lại với lợi lạc áp dụng trong đời 
sông hàng ngày, điều đó đòi hỏi rất nhiều sự cô gắng của bản thân chúng tôi là người 
hướng dẫn và của tất cả qúi vị ./. 


Thiền bài Minh Sát 


Bài 1 - Bồ Đề Phần _ 
Thảo Luận — TT Thích Giác Chánh 


Giảng ngày 14 tháng 5 năm 2007 trong lớp Thiền Học, Paltalk 
Chánh Hạnh chuyên biên ngày 15 tháng 5 năm 2007 


TT Thích Giác Chánh: Rất hoan hỷ nghe TT Giác Đẳng giới thiệu phương pháp thực 
tập Tứ Niệm Xứ. Thật vậy trước đây Ngài Tịnh Sự có giảng dạy cho tôi về cách thực 
tập Tứ Niệm Xứ, Ngài cho nhiều thí dụ rất chuẩn mực chính xác, và rất phù hợp với ý 
TT Giác Đăng đã giới thiệu. 

Đối với phương pháp Tứ Niệm Xứ chẳng những bây giờ mà trước đây cũng vậy. Người 
ta có quan niệm Niệm thân rồi niệm thọ, niệm thọ rồi mới niệm tâm, niệm tâm rồi mới 
niệm pháp. Nhưng với Ngài Tinh Sự không chấp nhận như vậy, Ngài nói rõ dù bài kinh 
Tứ Niệm xứ hay Đại Tứ Niệm Xứ Đức phật có phân tích thân ra thân, thọ ra thọ, tâm 
ra tâm, pháp ra pháp cho rõ ràng để hành giả khi được thiền sư hướng dẫn phần pháp 
nào đó biết rõ khi ứng dụng mà thôi. Không phải là niệm thân rôi mới niệm thọ, làm 
như vậy không đúng với tu tập chánh niệm. 


Ở đây có hai ví dụ cho chúng ta ghi nhận rõ về phần Năng và Sở. Nói về Năng hay Tri 
hay Năng quán tức là nói về chánh niệm. Ngài Tịnh Sự cho ví dụ giống như người thực 
tập võ nghệ dầu cho có đánh tứ trụ là đông tây nam bắc, dù cho đi đường thiệu đường 
quyên phải thực hiện đầy đủ các chỉ tiết như vậy. Nhưng khi lâm trận hay lên võ đài, 
không phải đánh như lúc học thực tập đi đường quyền mà đánh trả từ hướng nào có đối 
thủ tắn công. Mặc dầu đang đánh ở phía trước nhưng nghe tiếng gió phía sau phải quay 
lại đỡ đòn ngay tức khắc. Như thế nào hành giả tu tập về chánh niệm cũng vậy. Khi có 
đối tượng nào sanh lên mạnh và rõ nhất như là thân, hay thọ hay tâm, hay pháp thì 
chánh niệm ghi nhận thứ â ấy. Chứ nêu như nói trong khi tôi niệm thân hơi thở vào-ra 
hay đi- đứng- nằm- ngồi, trong lúc ấy cảm thọ khởi lên mà mình không ghi nhận 
những cảm giác đó thì không phải là chánh niệm. Chánh niệm là sự ghỉ nhận hiện hữu 
danh-sắc hay những pháp nào đang sanh khởi lên không có sự lấn lộn quên mình. Nếu 
như ghỉ nhận một cái nào đó thì sẽ có sự lấn lộn hay quên mình. Nếu chỉ ghi nhận một 
cái nào đó thì sẽ có sự lân lộn quên mình. Tuy nhiên nói như vậy không có nghĩa một 
lúc chúng ta có thể ghi nhận đều biết thân- thọ- tâm- pháp cùng lúc. Bởi do tâm không 
biết được hai cảnh cùng lúc. Do đó khi ghi nhận về thân, biết đây là thân, mặc dầu vẫn 
có thọ có tâm có pháp nhưng vẫn ghi nhận về thân thì kể như thân là Niệm xứ hay Sở 
niệm, Sở tri, Sở quán tức là đối tượng hay cảnh của niệm. Cảm thọ khởi lên ghi nhận 
khổ thì ghi nhận trạng thái khổ là khổ ưu hay bình thường (xả). Như vậy được biết đến 
là chánh niệm đang ghi nhận thọ uấn hay cảm thọ. Khi đó không phải ghi nhận tâm hay 
ghi nhận pháp nhưng được hiểu rằng không vắng mặt những thứ kia. Khi ghi nhận về 
phương diện tâm khi tâm có tham biết tâm có tham, tâm có sân biết tâm có sân. Nhưng 
không phải lúc ghi nhận về tâm cũng biết luôn thân thọ tâm pháp nhưng không phải 
những pháp đó thiếu chỉ ghi nhận biết một đối tượng, một khía cạnh nào đó thôi. Về 
thân hay thọ hay tâm. 


Cũng đồng trường hợp khi ghi nhận tâm có tham biết tâm có tham. Tâm só sân biết là 
tâm có sân. Như vậy gọi là niệm tâm, nhưng khi ghi nhận tham là pháp trở ngại thì ghi 
nhận nó là tham triền cái hay ghi nhận sân cũng là một pháp làm trở ngại thiền định có 
hại cho trí tuệ tức là ghi nhận nó là một pháp triền cái. Rõ ràng tham và sân là một 
trong năm triền cái. Nếu ghi nhận về triền cái tức là niệm pháp. Như vậy minh định cho 
chúng ta thấy rõ tâm không biết một lúc hai cảnh. Do đó khi chánh niệm ghi nhận thân 
là thân, ghi nhận thọ là thọ, ghi nhận được tâm là tâm, ghi nhận được pháp là pháp. 
Mặc dầu những pháp này không phải là thiếu nhưng ghi nhận một khía cạnh nào chỉ 
biết một khía cạnh đó thôi. 


Về phần niệm xứ hay Sở niệm, Sở tri, Sở quán chúng ta có ví dụ. Như chúng ta đang 
nhìn trên màn ảnh( paltalk) room Diệu Pháp gôm có chữ có số có màu có những icon 
bông hoa ... Tuy răng trên màn ảnh có đủ như vậy nhưng khi quý vị đề ý ý chữ thì lúc đó 
quý vị cũng thấy bông hoa hay màu sắc. Khi quý vị chú tâm đến con số, không phải lúc 
đó quý vị đang đọc chữ vì tâm không biết hai cảnh một lúc, nhưng không có nghĩa là 
lúc đó số có mặt mà chữ vắng mặt. Cũng vậy khi ta đề ý đến màu, ghi nhận màu thì 
không có nghĩa quý vị cùng một lúc ghi nhận chữ và số mặc dù nó hiện hữu. 


Nói như vậy chúng ta nói về niệm xứ biết rõ niệm là sở hữu niệm, xứ là đối tượng hay 
là cảnh là đối tương của niệm là sở trí. Khi quý vị niệm thọ tức chánh niệm có thọ là 
đối tượng. Khi niệm thân là chánh niệm có thân là cảnh là đối tượng. Khi miệm tâm là 
chánh niệm có tâm làm đối tượng. Khi ghi nhận pháp là chánh niệm có pháp làm đối 
tượng. Trong Vô ngại giải đạo có giải thích rõ hành xứ của tâm nào là cảnh của tâm đó, 
cảnh của tâm nào là hành xứ của tâm đó. Tức là hành xứ là tâm dạo đi trải ra trên đó 
cũng gọi là đối tượng cũng gọi là cảnh vì nó bị tâm biết. Như vậy chánh niệm ghi nhận 
dầu đối tượng đó là thân, là thọ, là thân, là tâm, là pháp hay cảnh đó là thân, là thọ, là 
thân, là tâm, là pháp đi nữa thí cáanh niệm vẫn là sự ghi nhận cái gì hiện hữu. Nếu tác ý 
ghi nhận về thân thì ghi nhận về thân, tác ý ghi nhận về thọ thì ghi nhận thọ v.v.... 
Thân, thọ, tâm, pháp có thể cùng một bối cảnh một trường hợp sanh khởi nhưng không 
phải lúc nào cũng phân biệt riêng cũng không thể nói nó cùng lúc. Thí dụ cùng một đối 
tượng, cùng một bối cảnh nhưng tuỳ theo sự ghi nhận của hành giả là thân -hay thọ- 
hay tâm- hay pháp. Thí dụ chúng ta trông thấy một cây trầm hương. Dưới con mắt của 
một người { tiều phu thì cây trầm hương là củi. Dưới mắt của người thợ mộc cây trầm 
hương là gỗ. Dưới mắt của một vị thầy thuốc thì cây trầm hương là được liệu. Dưới mắt 
của người trồng cây kiếng thì cây trầm hương là cây cảnh, cây kiểng. Cũng vậy cùng 
một đối tượng mà có thê ghi nhận là thân, "hay thọ, hay tâm, hay pháp là tuỳ theo tác ý 
của hành giả. Do đó nên Đức Phật đã nói rất nhiều về giá trị của tác ý. 


Chúng tôi cũng nên nói rõ thêm một lần nữa về Tứ niệm xứ hay Đại Tứ niệm xứ. Đức 
Phật chia chi pháp cho rộng rãi cho chúng ta dễ phân biệt mà đem ra thực hành. Không 
có vấn đề lý thuyết và thực hành cùng một lúc, không phải lìa nhau. Bởi vì lý thuyết là 
nói lý nói lẽ, nói về phương pháp đề thực tập thực hành, dầu học điện học làm bánh 
thậm chí học nấu cơm luộc rau cũng vậy, bao giờ học cũng phải có phần nói lý tức là 
trình bày giải thích văn tự. Khi áp dụng chính pháp học hay pháp hành là do đương sự 
thực hiện. Nếu người này đang giảng hay đang học thì những điều đó gọi là lý thuyết, 
là pháp học hay học pháp. Lý thuyết đó pháp học đó sai khi học hiểu biết rồi đem ra 


thực hành đem ra ứng dụng, chính lý thuyết đó gọi là pháp hành. Do đó chúng ta đừng 
phân biệt pháp học pháp hành, lý thuyêt thực hành. Nói đê học, học đê hành. 


Dầu Tứ niệm xứ, hay Tứ như ý túc, hay Tứ chánh cần, Ngũ căn, Ngũ lực, Thất giác chỉ, 
Bát chánh đạo, thật ra đó là những tâm sở đồng hiện hữu trong tâm thiện dục giới hợp 
trí hay gọi tâm đại thiện cũng được. Những tâm sở này nếu không được tu tập phát triển 
đồng bộ cũng không đưa đến quân bình ngũ căn ngũ lực tiến đến bát chánh đạo vì tất cả 
có mặt trong bát chánh đạo như là niệm xứ cũng có thân thọ tâm pháp được nói trong 
trong bát chánh đạo gọi là chánh niệm và những chi pháp khác cũng tương tợ như vậy. 
Khởi đầu là Tứ niệm xứ và Bát chánh đạo là cuối con đường thực tập, trong bát chánh 
đạo lại có chánh niệm. 

Điều này tương ứng với câu Phật ngôn, 

* Trong khi một vị phán biệt niệm xứ nội phân ngoại phân, khi đó niệm giác chỉ bắt 
đâu sanh khởi. Nếu vị ấy như lý tác ý, khéo tu tập làm cho sung mãn viên mãn... ” 

Ngài nhắn mạnh “Như lý tác ý” là khéo tác ý tu tập sẽ đưa đến thành tựu viên mãn tức 
là đưa đến bát chánh đạo . 

Cũng vậy trong khi có chánh niệm phân biệt nội phần ngoại phần, pháp đen pháp trắng, 
pháp thiện pháp bất thiện rồi, kể như là có Trạch pháp giác chi bắt đầu sanh khởi. Nêu 
vị ây như lý tác ý , khéo tu tập có thể thành tựu đạo quả. 

Cũng vậy trong khi có găng phân biệt pháp đen pháp trắng, pháp thiện pháp bất thiện 
thì có Cần giác chi bắt đầu sanh khởi. Nếu vị ấy như lý tác ý khéo tu tập làm cho sung 
mãn, đưa đến viên mãn tức là đưa đến thành tựu chánh đạo. 

Trong khi cố gắng như vậy, thực tập như vậy có sự hoan hÿ phát sanh , như vậy đã có 
Hỷ giác chi bắt đầu sanh khởi. Nếu hành giả như lý tác ý tu tập làm cho sung mãn viên 
mãn đưa đến giác chỉ cuối cùng là bát chánh đạo. 

Trong khi hân hoan như vậy làm cho thân tâm an tịnh tức là Tịnh thân- Tịnh tâm bắt 
đầu sanh khởi. Hành giả nếu như lý tác ý tu tập đưa đến sung mãn viên mãn. 

Khi có tịnh thân tịnh tâm sẽ có sự định tâm dầu định có hữu tầm hữu tứ hay định vô 
tầm vô tứ. Như vậy có Định giác chi bắt đầu sanh khởi. Cái gọi là bắt đầu tức là con 
non còn yêu, nêu hành giả như lý tác ý khéo tu tập làm cho sung mãn viên mãn. 

Trong khi định giác chi sanh khởi như vậy trong đó cũng có Xả giác chi bởi vì xả tức 
là một trong những tâm sở biến hành cũng sanh khởi trong khi ấy vì nó làm cho quân 
bình các pháp đồng sanh. Nếu hành giả như lý tác ý tu tập Xá giác chỉ có thể đưa đến 
sung mãn viên mãn tức là thành tựu từ niệm xứ lên đến giác chi và cuối cùng là bát 
chánh đạo. 


Thế là không phân biệt giữa lý thuyết thực hành, lý thuyết để hiểu để biết để học, thực 
hành để ứng dụng. Không phân biệt thân thọ tâm pháp phải hành cái này trước cái kia 
sau mà cái nào hiện hữu nhận rõ thì ghi nhận điều đó. Và trong sự thực tập khi pháp 
này hiện hữu thì các pháp khác cũng hiện hữu. Điều này nếu có cơ hội chúng ta sẽ giia 
thích rộng rãi như trong bộ Patisambhidä (Vô ngại giải đạo). 

Như là, “ VỊ tỷ kheo đang làm cho hội tụ các Pháp như Niệm xứ, Tứ chánh cần, Tứ 
như ý túc, Ngũ căn, Ngũ lực, Thất giác chi, Bát chánh đạo.” Trong Vô Ngại giải đạo 
nói “Đang làm cho hội tụ các pháp...” được hiểu nghĩa như niệm là thế nào là niệm 
xứ, thế nào là chánh niệm ...quả là sáng tỏ trong nội dung bộ Vô ngại giải đạo. 


Hôm nay TT Giác Đăng nhắc lời giảng của các vị trưởng lão hiện đại hoặc cân hiện đại 
khiến tôi nhớ lại lời hướng dẫn của Ngài Tịnh Sự để phân biệt rõ Năng ( chánh niệm) 
và Sở (đối tượng mà chánh niệm biết đến 4 niệm xứ tứclà thân thọ tâm pháp). Phân biệt 
được Năng-Sở chúng ta có thê thực tập dễ dàng . Ngày nay ít có người phân biệt được 
Năng-Sở nên đôi khi sách cũng có, lý thuyết bên ngoài cũng có, thiền sư pháp sư dạy 
cũng có. Thỉnh thoảng tôi có gặp vị đó không phân biệt thậm chí còn lân lộn giữa niệm 
và niệm xứ hay chánh niệm với cảnh của chánh niệm tức là không phân biệt được Năng 
quán - Sở quán, Năng tri - Sở tri tức là không phân biệt được Niêm - Niệm xứ. Nếu 
không phân biệt rõ ràng không nói lý rõ ràng người hành cũng hiểu lờ mờ thực tập cũng 
lờ mờ không dẫn đến thành tựu. Đức phật đã dạy phải như lý tác ý, nêu tác ý không như 
lý sẽ không đưa đến thành tựu kết quả viên mãn. 


Đây là sự đóng góp của tôi. 


Thiền bài Minh Sát 


Bài 1 - Bồ Đề Phần _ 
Thảo Luận — TT Thích Tuệ Siêu 


Giảng ngày 14 tháng 5 năm 2007 trong lớp Thiền Học, Paltalk 
Minh Hạnh chuyên biên ngày 15 tháng 5 năm 2007 


TT Tuê Siêu: Ngày hôm nay chúng ta được nghe TT Giác Đăng mở đầu một giáo trình 
mới về lớp thiền học, khi ngồi nghe về giáo trình này được giới thiệu trong phần Bồ Đề 
Phần, riêng chúng tôi thì chúng tôi rất lấy làm hoan hỷ. Chúng tôi đã cân thận thu âm 
và chép lại tất cả những gì mà TT Giác Đăng giới thiệu về phương pháp thiền của Ngài 
Ledi Sayadaw và Ngài Sayagyi U Ba Khin. Rất hay, các pháp rât rõ ràng và chúng ta 
sẽ thấy rằng từ khi chúng ta học về Tứ Niệm Xứ Tứ Chánh Cần, Tứ Như Ý Túc, Ngũ 
Lực, Thất Giác Chi, Bát Chánh Đạo, chúng ta đã được nghe giảng giải và trình bày như 
là lý thuyết của pháp Bồ Đề Phần, cái nghĩa lý của ..... Nhưng cho đến bây giờ thì 
chúng ta được nghe sự trình bày những pháp Bồ Đề Phần này xuyên qua các vị giảng 
sư, các vị thiền sư là các vị đã ứng dụng vô những việc tu tập với sự ứng dụng đó thực 
tế và làm cho chúng ta được học thêm cái mới mẻ có nhiều kinh nghiệm tu tập, thí dụ 
như trình bày về Tứ Niệm Xứ thì ở đây Ngài Ledi Sayadaw Ngài nói đến 4 đặc tính này 
như: Tính toàn diện, tính đối tác, tính ứng dụng và tính bất di hại, thì chỉ được nghe như 
vậy thôi, chúng ta có thê áp dụng những điều này vào lúc hành thiền của chúng ta. Thật 
ra thì những điều này ở trong kinh điển trong những bài kinh Tứ Niệm Xứ Đức Phật 
Ngài đã có hướng dẫn chỉ dẫn cho chúng ta cách tu tập. Nhưng trong thời kỳ Đức Phật 
khi Ngài thuyết lên như vậy những người nghe, hành giả họ có thê lãnh hội được rốt ráo 
tôn ý của Đức Phật, bởi do cái duyên lành của các vị đó đã có sẵn, túc duyên của các vị 
đó đã có, do vậy cho nên Đức Phật Ngài chí hướng dẫn trực tiếp trong việc hành thiên, 
người ta hiệu rồi. Còn bây giờ có đôi khi nếu như chúng ta không được các vị thiền sư 
dùng phương pháp đề cô đọng về nghĩa lý hay là nêu rõ những khía cạnh yếu tính mà 
chúng ta cứ nghe giảng dậy ý nghĩa chúng ta lại có sự thiên chấp về từ ngữ, về ngôn 
ngữ và như vậy thì chúng ta sẽ học là một lẽ, làm là một lẽ, nếu như mà chúng ta chấp 
vào ngôn ngữ của người thuyết giảng thì bị tình trạng đó. Sự thật thì chúng tôi trình 
bày, thuyết pháp và hướng dẫn cho các vị hành giả tu ở đây Chư Tăng, Phật tử thì 
chúng tôi cũng đang có găng làm như thế nào đề cho các vị đó hiểu Phật ngôn và những 
Phật ngôn được giảng dậy trong sự tu tập, chớ không phải hiểu Phật ngôn như là một 
phương pháp tham khảo hay khảo cứu về triết học Phật giáo, cho nên khi mà nghe giới 
thiệu vê chương trình này chúng tôi hết sức là hoan hỷ, chúng tôi đã cảm nhận được từ 
ở chỗ đó bằng một ứng dụng thực tế, và chính những điểm này chúng tôi nghĩ rằng 
chúng tôi cũng sẽ đem áp dụng vào và chúng tôi sẽ hướng dẫn lại Chư Tăng và Phật tử 
ở đây trong những khoá thiền. Đó là ý kiến của chúng tôi trong vấn đề này. 


TT Giác Đẳng: Riêng về những bản kinh mà chúng ta xử dụng cho việc hướng dẫn 
thiên tập thì có thể nói rằng đa sô mang tánh cách tổng quát có một số được trích dẫn 
thì lại không có nằm trong chánh kinh mà nằm trong sớ giải. Đặc biệt có một điểm là 
những truyện tích câu chuyện liên quan đến hành thiền thì nằm trong các tập sớ rất 
nhiều, thì bạch TT Tuệ Siêu là cho đến nay những tác phẩm ở trong đó đặc biệt phải nói 


rằng Thanh Tịnh Đạo là một tác phẩm được biên soạn bởi Ngài Buddhaghosa, Ngài đặc 
biệt sử dụng cái thí dụ đặc trưng những vị tỳ kheo hành thiền ở vào thời điểm xa xôi 
nào đó ở trong thời Đức Phật còn tại thế hay những vị sau đó nhiều thế hệ nhưng để lại 
cho chúng ta kinh nghiệm kế cả kinh nghiệm của các vị tu tập ở Tích Lan, kinh nghiệm 
của các vị cư sĩ, các vị vua ở Tích Lan chăng hạn. Bạch TT Tuệ Siêu, muốn hỏi TT 
một điều là nêu qúy Phật tử muốn có một số các bản kinh và bản kinh mang tánh cách 
pháp hành, một sô các bản kinh mang tánh cách từ trong Tam Tạng kinh điển mà chúng 
ta trích ra để đặc biệt hướng dẫn về thiền tập thì số lượng đó có nhiều trong Tam Tạng 
hay không hay phần lớn chúng chỉ y cứ trên sớ giải mà thôi. Tại vì cũng có nhiều Phật 
tử và nhiều nhà Sư nói rằng ở trong Tam Tạng, trong Chánh Tạng thì những bài kinh 
dành cho sự tu tập thiền định thì không có nhiều và không đủ do đó chúng ta phải sài 
qua các bản sớ giải thì TT Tuệ Siêu nghĩ sao về điểm này. 


TT Tuệ Siêu: Để trả lời câu hỏi của TT Giác Đăng, chúng tôi xin thưa rằng, trong kinh 
điên Tam Tạng nhất là trong Tiểu Bộ Kinh, chúng ta có bộ Patisambhidamagga ở trong 
đó chúng ta cũng gặp rất nhiều những đoạn kinh có nội dung hướng dẫn pháp hành 
trạng thái hành thiên rất chỉ tiết, rồi những bài kinh trong Trường Bộ, Trung Bộ về 
những bài kinh Tứ Niệm Xứ v.v... hay là một số bài kinh Đức Phật Ngài giảng giải về 
chăng hạn như bài kinh Đa Thọ hay là Tứ Thập v.v... Những bài kinh đó nó đều mang 
tánh chất là pháp hành cả, nói lên phương trình tu tập của một vị tỳ kheo phải như thế 
nào, như thế nào thì chúng tôi nghĩ răng mặc dù Đức Phật đã thuyết một cách tổng quát 
ngắn gọn, không trình bày không dẫn chứng một cách chỉ tiết như các sớ giải, nhưng 
những điều đó cũng giúp được cho bậc trí đọc và hiểu để thực hành quan trọng là khi 
chúng ta đọc những bài kinh đó chúng ta có niềm tin và có. trí tuệ và có sự quyết. tâm 
để tu tập thì trong trường hợp này chúng tôi nghĩ bao nhiêu đó cũng là đủ, chỉ có điều là 
nhiều khi Đức Thế Tôn Ngài thuyết những vấn đề đó là Ngài thuyết trong bối cảnh hiện 
tại khi Ngài còn tại thế thì các vị tỳ kheo và các vị cư sĩ là những người đa phần là có 
túc duyên với việc tu tập để thành tựu mục đích cứu cánh của đời sống phạm hạnh thì 
trong trường hợp này Đức Thế Tôn Ngài biết được trình độ của những đối tượng thính 
chúng Ngài thuyết về trình độ của họ, sau khi nghe xong họ đã giác ngộ đã tu tập chứng 
quả A La Hán hoặc là tối thiểu cũng là quả vị Tu Đà Hườn hoặc Tu Đà Hàm, A Na 
Hàm. Thì khi mà thuyết pháp..... và đã thành tựu được như vậy đã là đạt được kết quả 
thì không có lý do nào để mà có thể để mà giải thích thêm cho cặn kẽ chị tiết về điều 
đó. Hễ mà thuyết người ta hiểu rồi, người ta chứng đạt được rồi thì trong trường hợp 
này có cần gì phải giải thích, chỉ có trường hợp vê sau chúng sanh có túc duyên để có 
thê hiểu được Phật ngôn và chứng đạo quả thì rất ít đa phần khi họ đến với Phật giáo 
chỉ bằng niềm tin và có một sự giới hạn trí tuệ tri kiến vì vậy cho nên các vi A La Hán, 
các vị A Xà Lê đã phải làm cái công việc chú giải và khi chú giải như vậy muốn để cho 
người đọc và hiểu thì các Ngài phải dẫn chứng và khi các Ngài dẫn chứng thì khi các 
Ngài ở đâu thì các Ngài phải dẫn chứng tại đó cho cụ thê cho những người dân ở đó 
chăng hạn như là Ngài Buddhaghosa tại xứ Tích Lan Ngài trú ở đây và Ngài đã viết 
Tam Tạng từ tiếng Tích Lan sang tiếng Pali và viết chú giải. Trong trường hợp này thì 
tất nhiên Ngài phải dẫn chứng nhiều về những sự kiện của những nhân vật của xứ Tích 
Lan đã thực hành theo pháp như thế nào, như thế nào, điều đó không có nghĩa là tại vì 
trong kinh điển Tam Tạng quá nghèo nàn cho nên không có gì để dẫn chứng, không 
phải như vậy thưa qúi vị. Cả một bộ Dhammapadakapatha - chú giải kinh Pháp cú, đó 


là một kho tàng về những giai thoại sự kiện thời Đức Phật mà Đức Phật Ngài đã vì đó 
mà Ngài thuyết pháp và đọc lên những kệ ngôn Pháp Cú Dhammapada thì chúng tôi 
nghĩ răng trong trường hợp này chẳng qua vì phương pháp biên soạn các Ngài muôn có 
sự phân phối thêm cho nên đối với chú giải kinh Pháp Cú thì các Ngài đã viết đã dẫn 
chứng kinh điển những sự kiện xảy ra thời Đức Phật, nhưng khi Ngài chú giải qua 
những phật pháp trong bộ Visuddhi Magga - Thanh Tịnh Đạo thì tất nhiên các Ngài 
thay vì dẫn chứng những sự kiện, những câu chuyện những nhân vật vào thời Đức Phật 
thì các Ngài nói ít đi để các Ngài dịch dẫn chứng những sự kiện, những nhân vật của 
thời sau này và xảy ra tại xứ Tích Lan vì lý do đó chứ không phải do nơi thiếu tư liệu ở 
trong kinh điển Tây Tạng. Sự thực thì thưa qúi vị vấn đề này chúng tôi nói cũng có 
một phần là do nơi tự bản thân chúng tôi cũng kinh nghiệm trong việc đó, tức là khi 
chúng tôi soạn kinh điển, chúng tôi viết thành một cuốn sách đa phần là chúng tôi hay 
dẫn chứng những sự kiện như đọc trong kinh điển Tam Tạng thôi, chúng tôi ít có nói 
một cách cụ thể hơn là hình như là chúng tôi không có lấy gì hứng thú và có niềm tin 
đối với những sự kiện xảy ra trong thời đại sau này hoặc ngay bây giờ, dầu cho chúng 
ta biết những chuyện đó là những chuyện hợp lý đối với Phật Pháp nhưng chúng tôi 
không thích dẫn chứng như vậy. Thành thử ra chúng tôi đã tìm thấy được trong kinh 
điển Tam Tạng những sự kiện hay là những lời Đức Phật đã dậy về pháp hành hay là về 
quy trình tu tập cũng rất phong phú. Đó là câu trả lời của chúng tôi câu hỏi của TT 
Giác Đẳng. 


Thiền bài Minh Sát 


Bài 1 - Bồ Đề Phần - 
Thảo Luận — Ni Sư Liễu Pháp 


Giảng ngày 14 tháng 5 năm 2007 trong lớp Thiền Học, Paltalk 
Chánh Hạnh chuyên biên ngày 15 tháng Š5 năm 2007 


Ni Sư Liễu Pháp: Về mặt thực tế, thực hành hoặc áp dụng theo lời Sư Trưởng và Sư 
Tuệ Siêu con cũng rất tán đồng. Phật tử khi được dạy ngôi thiền, toàn bộ chỉ là ngồi 
thôi không có nói. Nhưng khi đọc sách thì phần lớn lý thuyết nhiều hơn, bây giờ làm 
sao kết hợp được giữa thực hành và lý thuyết để phật tử có thê thấy được giữa pháp 
hành nói trong lý thuyết và pháp hành ứng dụng khác nhau ở chỗ nào. Com thấy điểm 
này rất hay. Con nghĩ ngoài giáo trình cần có kinh nghiệm của vị giảng sư nữa. Con 
thấy sư Giác Đăng có lợi thế đã gặp rất nhiều vị thiển sư và đã hành thử qua nhiều 
phương pháp của các vị thiên sư ở Miến Điện, Thái Lan, Tích Lan, cho nên có thê so 
sánh được giữa các phương pháp và thấy được chỗ nào ứng dụng của mỗi vị. Từ đó có 
thể phân tích ra ứng dụng hay ở chỗ nào và hạn chế ở chỗ nào, điêu này rất quan trọng. 
Về mặt phương pháp con thấy Sư Giác Đẳng có đưa ra hai việc mới con rất thích. 

-Thứ nhất là dùng Slide Show, học ở trên đây hay trên lớp học cũng vậy, vị nào trình 
bày tại các hội thảo có chuẩn bị slide show, cách trình bày sẽ rất rõ ràng. Mình chỉ cần 
chuẩn bị trước ở nhà một vài trang có sơ đồ hoặc một vài hình ảnh, chuẩn bị sẵn một 
dàn bài như vậy khi mình giảng phần nào sẽ có người đưa sơ đồ đó lên. Người đó là 
Phật tử hay người trong lớp học, hay trong phòng hội thảo. Ở đây thì đưa lên trang 
webside Pháp Luân. Chẳng hạn hôm nay TT Giác Đăng giảng 4 yếu tính của thiền học 
thì 4 yếu tính này đưa vào dàn bài. Trong mỗi yếu tính có những đề mục nhỏ. Có một 
dàn như vậy, TÊU CÓ ai Vào trễ họ không nắm được những phần trước. Họ sẽ vào slide 
show và coi từ từ sẽ năm rất rõ dàn bài. Nhờ đó sẽ nắm được những phần trước bị mắt. 
-Thứ hai là TT Giác Đăng có nhờ một vị Phật tử ghi lại bài giảng trong lần trước để 
ngày hôm sau vừa coi slide show bài mới, vừa đọc lại phần bài cũ. Như vậy bài cũ, bài 
mới đều được theo dõi cộng với lúc nghe giảng nữa thì tác dụng sẽ rất lớn. Mặc dầu 
người phụ tá sẽ rất cực, vừa phải chuẩn bị slide show, vừa phải ghi lại bài, phải post 
bài rất nhiều. Quý vị làm được như vậy sẽ rất tốt. Nếu có kết quả tốt , lớp học của con 
cũng sẽ vận dụng slide show như vậy, chẳng hạn những định nghĩa vê pháp, có rất 
nhiều định nghĩa trong những ngữ cảnh khác nhau. Nếu làm những slide show đưa lên 
như vậy. Phật tử vào năm rất dễ. Những tài liệu này mình cũng có thê giữ lại đó, sau 
này khi đi thuyết giảng trong chùa hoặc trường học các nơi mình vẫn có thê dùng được. 
Con rất hoan hỷ với sáng kiến của Sư Giác Đẳng đưa vào lớp học, làm cho lớp học 
ngày càng thêm phong phú sống động thêm, và tác dụng cho các học viên trong lớp 
được nhiều lợi lạc hơn nữa. 


Con rất là hoan hỷ. Namo Buddhaya 


Thiền bài Minh Sát 
Bài I - Bô Đê Phân -— Thảo Luận - ĐĐ Tuệ Quyền 


Giảng ngày 14 tháng 5 năm 2007 trong lớp Thiền Học, Paltalk 
Chánh Hạnh chuyên biên ngày 1Š tháng 5 năm 2007 


Trong trường hợp một người Phật tử không hành thiền họ hoàn toàn không tha thiết với 
hành thiền , Sư Tuệ Quyên nghĩ sao khi họ nghe về những hướng dẫn thiền định, có giúp 
ích được gì cho quý Phật tử này hay không 2 Ví có những vị đặt câu hỏi mình không có 
hành thiền tại sao mình phải nghe những hướng dẫn về phương pháp hành thiền hoặc 
tham gia lớp thiền học? 


Kính bạch Thượng Toạ. 

Quả thật có hai người. Một người không cần biết phải nghe, phải thấy, phải biết, phải 
hiểu gì cả. Họ vô, họ sẽ được sự hướng dẫn trực tiếp của vị thiền sư ở thiền viện đó. Đây 
cũng là một người, họ chịu như vậy họ sợ học và họ ngại cái lý họ phải cầm nắm, họ nghĩ 
rằng vị thiền sư dạy bao nhiêu họ năm bấy nhiêu , như vậy là được rôi. Một mặt khác, có 
một người họ duy lý cho rằng họ phải năm thât kỹ, phải biết được nó như thế nào, phải 
năm được những yêu lý căn bản, họ mới đi vào ngồi thiền được. Quả thật giữa hai người 
này, người nào cũng có cái tác dụng của chính nó, có cái lợi cũng có cái bất lợi của chính 
nó. Người thứ hai nhiều khi ngồi chờ nghe để cho thích ngồi thiền, thì cũng hơi khó. Ở 
đây một niềm tin và một trí tuệ sẽ được song hành. Một người đặt về niềm tin, họ vô họ 
có thê chiến thắng được. Nhưng một người có niềm tin và trí tuệ họ có thê đi về, họ đi rốt 
ráo, họ đi đến đích của giá trỊ thiền tốt hơn. Quả thật chư Phật tử, nếu chúng ta chưa 
nắm được yêu lý của thiền vì chúng ta không có thời gian và không có điều kiện thì 
chúng ta cũng nên biết qua, chúng ta hãy vào thực hành. Bởi vì cái gì cũng vậy, “dễ dạy 
thầy hay dạy thợ”. Khi chúng ta vào chúng ta ngồi thiền, chúng ta mới biết được cái thiền 
nó như thế nào. Đau nhức và chúng ta phải vượt qua tâm chúng ta buồn vui như thế nào 
thì tự chúng ta mới nhìn thấy được thân và tâm này. Chứ nêu ngồi mà nắm lấy lý thuyết 
hoài, ngồi mà cứ cầm, cứ rao Ít nắm vững cái yếu lý thì điều đó cũng trở ngại trong sự tu 
tập của chúng ta, khó phát triển được sự tu chứng của chính mình. Bởi vì Pháp Phật, kính 
thưa quý vị phải hiểu như vầy, không phải nói về thiền, không phải vô nhắm mắt là 
chúng ta thiền chúng ta chứng đắc và chúng ta đạt đến kết quả chung cuộc của thiền định 
đâu mà có phải có nhiều trở ngại. Ở đây hỏi chúng ta nên hành động thì hay hơn, hay 
chúng ta vào cuộc thì chắc chắn rằng chúng ta sẽ có kết quả. Bởi vì quả thật đừng có chờ 
đợi nữa, còn gì nữa chờ đợi, trong khi nó đã hiển hiện trước mắt. Bởi vì sự thật ra ngôi 
thiền nhìn lại con người của mình thôi, coi nó như thế nào, không phải chúng ta đắc 
chứng một cái gì ghê gớm lắm chúng ta ngồi ngầm suy với chính mình đã là hay rồi. 


Bạch TT con có đôi lời xin gởi đến TT như vậy. Namo Buddhaya 


Thiền bài Minh Sát 


Bài 1 - Bồ Đề Phần _ 
Thảo Luận — ĐĐ Pháp Đăng 


Giảng ngày 14 tháng 5 năm 2007 trong lớp Thiền Học, Paltalk 
Minh Hạnh chuyên biên ngày 15 tháng 5 năm 2007 


TT Giác Đẳng: Sư Pháp Đăng có thể cho chúng tôi biết về cảm giác của Sư về mỗi 
một ngày chúng ta có các tiết mục có những phần vui như những câu đồ hay chúng ta 
có những phần thay đổi không khí như là bản tin Phật giáo chăng hạn. Nhưng nếu 
trong hai tiếng đồng hồ mà qúi vị chỉ được nghe và thảo luận đề cập đến phương pháp 
thực hành thiền định thì Sư Pháp Đăng có cảm nhận rằng : nó có thiếu và nó có quá khô 
khan cho qúi Phật tử hay không. Về điểm này thì rất muốn có ý kiến của các vị Giảng 
Sư bởi vì chúng ta cân một sô cái gia giảm cân thiết. Thật sự thì trong lòng cho đến 
nay vẫn những câu đồ vui thích hợp cho những ngày khác nhưng lại không thích hợp 
với lớp thiền học, không biết điều đó nó có quá bảo thủ hay nên điều chỉnh bớt lại 
không. Xin thỉnh Sư Pháp Đăng hoan hỷ cho biết ý kiến của Sư. 


ĐĐ Pháp Đăng: Thật sự bữa học thiền với sự trăn trở của qúi Ngài trong lớp dậy thiền 
nhất là TT Giác Đăng và Sư Trưởng. Quả thật là theo con nghĩ răng lớp dậy thiền cần 
chăm chú vào vì là lớp dậy để thực hành có nghĩa là để chăm chú thực hành còn nếu 
xen vào những câu đó vui nữa thì quả thật theo con thì nó làm loãng đi ý nghĩa học 
thiền bữa hôm đó. Vì nếu mà hành thiền thì cần người chăm chú và đây chắc chắn là 
điều rất hữu ích cho những vị Phật tử nào thật tâm muốn tìm pháp hành, còn có lẽ nếu 
một người Phật tử nào vào để mở mang kiến thức thôi thì có lẽ họ cũng phải có một vài 
điểm không được như ý họ. Như vậy làm gì thì làm lớp nào cũng có tính đặc trưng của 
nó, theo con nghĩ lớp thiền thì nên thảo luận xoay quanh pháp hành đó là điểm lợi ích 
cho những vị cần tìm pháp hành, theo con nghĩ là như vậy. Còn riêng về những hôm 
khác thì có thê có bản tin hoặc những câu đồ vui trong đó, nhưng mà riêng lớp thiền thì 
con nghĩ rằng đối với hai tiếng đồng hồ thì không phải là nhiều với một người cần có 
kinh nghiệm đề thực hành, nêu mà người cần có kinh nghiệm thực hành thì một tuần lễ 
có hai tiếng đồng hồ thì theo con nghĩ là không nhiều, như vậy thì xoay quanh pháp 
hành thiền để trang bị những kiến thức thiền này con thấy rất cần Chư Tăng, vì Chư 
Tăng không phải vị nào cũng có đủ điều kiện để tiếp cận nhiều vị thiền sư như trường 
hợp của TT Giác Đăng hoặc kinh nghiệm của Sư Trưởng thì theo con thấy thì đây rất là 
lợi ích cho lớp học này đối với những vị hành giả muốn hành thiền hay là đối với Chư 
Tăng thì con thấy rất cần thiết, theo con nghĩ như vậy thì rất là đủ, không phải cần điều 
chỉnh gì vì đó là ý riêng mà TT Giác Đẳng hỏi con thì con xin trình bày ý con là như 
vậy. 


Thiền 2 - Tứ Niệm Xứ 
Giảng ngày 21 tháng 5 năm 2007 
Chánh Hạnh , Minh Hạnh và TN Như Tâm và TN Như Nguyện chuyên 
biên 


BÀI GIẢNG CHÍNH 
TT Thích Giác Đăng 
Chánh Hạnh chuyên biên 


TT Giác Đắng: Hôm nay chúng ta sẽ nói về sự ứng dụng Tứ niệm xứ vào 
sự thực hành của hành giả. Một điểm chúng ta nên lưu ý đầu tiên, đó là 
không phải có bốn pháp niệm mà chính là niệm bốn pháp. Khi chúng ta 
nói bốn pháp niệm, có thể bị hiểu là có bốn cách niệm khác nhau, như là 
cách niệm thân, cách niệm thọ, cách niệm tâm, cách nệm pháp. Không 
phải như vậy, mà chỉ có một phương pháp niệm, và niệm bốn phần khác 
nhau của thân của tâm. Nói một cách khác thân, thọ, tâm, pháp là bốn 
khía cạnh được hành giả quán sát trên những thân tâm của mình. Chữ 
Niệm được xem như là một từ tương đối khó hiểu với nhiều người. Do vậy 
cũng nên có một chút định nghĩa ở đây để chúng ta nắm rõ niệm là gì. Đối 
với người Việt Nam chữ Niệm thường là lập đi lập lại như Niệm Phật 
trong Tịnh độ tông, Lục tự Di Đà tức là Nam Mô A-DI-Đà-Phật được lập 
đi lập lại rất nhiều lần. Có khi người ta dùng chuỗi như niệm Phật công cử, 
họ đếm có bao nhiêu lần niệm Phật. Chữ Niệm có khi được hiểu là mình 
đọc cái gì đó thành lời với một âm thanh thì thầm rất nhỏ như niệm kinh. 
Có nhiều khi người ta quan niệm rằng chữ Niệm là một ý tưởng gì đó 
mình giữ trong lòng nhắc đi nhắc lại gọi là tâm niệm. Những điều đó 
không có ý nghĩa gì liên quan đến chữ Niệm của người tu tập thiền và ở 
đây là thiền quán. 


Chúng tôi đặc biệt nêu lên bốn khả năng của chánh niệm được đề cập đến 
tại đây. Đó là: 

-Khả năng thứ nhất của chánh niệm là khả năng ghi nhận. Khả năng ghi 
nhận ở đây được hiểu là cái gì sanh khởi rõ nét hay liên quan đến đề mục 
chủ yếu của mình thì mình phải biết cách để ghi nhận. Sự ghi nhận không 
giống như sự can dự hay sự can thiệp. Nhiều thiền sư thí dụ chánh niệm 
như một người gác cửa, khi có ai đi ra đi vào ghi nhận anh A bà B đi ra đi 
vào nhưng không đi xa hơn. Đi xa hơn khi mình nói rằng người đó sang 
hèn, đẹp xấu hoặc giả mình thích hay mình không thích. Đó không phải là 
việc của chánh niệm. Chánh niệm như một người giữ số đi ra đi vào, chỉ 
ghi nhận thôi. 


- Khả năng thứ hai của chánh niệm là khả năng bám sát. Chúng ta có thê 
thấy biết, nhưng chúng ta chỉ ghi nhận nó không đủ nói cho chúng ta biết 
được gì về điều đó hết hoặc giả nói rất ít. Nếu chúng ta thực sự muốn biết 
người đó đang làm gì, chúng ta phải có khả năng ghi nhận liên tục trong 


một thời lượng nhất định nào đó. Trong pháp tu tập tứ niệm xứ gọi là thấy 
biết được sự sanh diệt, sự xuất hiện và biễn mắt. Ví dụ như phông-xẹp của 
da bụng, hơi thở ra-vào, với thực tại đó mới cho phép chúng ta có được 
những hình ảnh trung thực. Dĩ nhiên điều đó phải mất một thời gian chúng 
ta mới có khả năng làm như vậy. 


-Khả năng thứ ba của chánh niệm, ta gọi là khả năng tỉnh táo. Ví dụ như 
cha mẹ lo cho con luôn có ý thức con mình đang làm gì và đang trong tình 
trạng như thể nào. Người lái xe cũng vậy, ý thức rõ cái gì đang xảy ra 
chung quanh mình. Trong tiếng Pali có từ Sati có nghĩa là chánh niệm và 
từ SampaJanna hay là tỉnh giác. Từ Sati-sampajanna thường đi chung với 
nhau dịch là chánh niệm và tỉnh giác có nghĩa là khả năng tỉnh táo. Như 
Ngài Ajahn Chah có một thí dụ về một vị sư đi khất thực theo đõi bước 
chân của mình, chỉ theo đõi bước chân của mình, biết rất rõ chân của 
mình đang bước đi đâu, rẽ trái hay rẽ phải. Như vậy chánh niệm ở tại đây 
không phải là tình trạng miên man dù là miên man với hơi thở cũng vậy, 
mà đó là một trạng thái tỉnh táo với cái gì đang xảy ra trên thân và tâm của 
mình. Về điều này chúng ta hãy trở lại để nói thêm một chút chỉ tiết liên 
quan đến kỹ thuật. 


Khả năng thứ tư của chánh niệm ở đây tương đối hơi khó dịch, khó giới 
thiệu trong một ý nghĩa cô đọng nào đó. Ngài Nyanaponika dùng chữ là 
Pure atfention mà có nhiều dịch giả trong đó có Hoà Thượng Chơn Thiện 
dịch là Sự chú ý đơn thuần . Chúng tôi tạm dùng một thành ngữ quen 
thuộc với người Phật tử Việt Nam, đó là (hái độ bàng quang toạ thị. Dĩ 
nhiên thường thường chúng ta dùng chữ này với vẻ hơi tiêu cực, tức là 
người đó không có trách nhiệm hay làm ngơ, tức là trước sự việc xảy ra 
mà không làm cái gì hết chỉ nhìn với cách nhìn của người ngoài. Trong 
thiền học thái độ này rất cần thiết cho một hành giả tu tập chánh niệm, đó 
là có cái nhìn nhưng không có phản ứng đối với điều đó. Chúng ta hãy nhớ 
rõ điều này bởi vì lát nữa trong phần sau bài giảng là phần mà chúng ta 
đặc biệt phải lưu ý là có khả năng ghi nhận nhưng không có phản ứng và 
không cần phải tỏ thái độ như chúng ta thường có đối với những gì đang 
xảy ra. Lý do rất đơn giản. Thông thường khi chúng ta bày tỏ thái độ hay 
chúng ta phản ứng chúng ta hay rời khỏi phương diện chánh niệm. Nói 
cách khác là chúng ta đánh mất chánh niệm . 


Do vậy bốn khả năng này được xem rất quan trọng. Đó là khả năng ghi 
nhận, khả năng tỉnh táo, khả năng bám sát và khả năng chú ý đơn thuân 
hay khả năng có đê tâm nhưng không phản ứng. 


Đối với một hành giả tu tập, trong giai đoạn đầu đề phát triển chánh niệm 
đề tu tập chánh niệm thường là một kinh nghiệm không dễ dàng bởi vì nó 
khác với tất cả thói quen nào chúng ta có được trong cuộc sống . Người tu 
tập thiền quán khi nhìn lại đời sống hằng ngày, chúng ta thường phản ứng 
với những gì đang xảy ra nhiều hơn là bình tỉnh đề nhận diện. Ngay cả với 


một người có kinh nghiệm tu tập đôi lúc cũng cảm thấy lúng túng khi cùng 
một lúc có rất nhiều sự việc chi phối mình. Bây giờ chúng ta lại nói sang 
một phần khác của chánh niệm mà ở tại đây tương đối đặc biệt tế nhị, đó 
là yêu tố “ĐjnJ” trong niệm. Tuần rồi chúng tôi có nói bốn niệm xứ là 
bốn chỗ chúng ta hướng chánh niệm đến để ghi nhận. Đó là niệm thân, 
niệm thọ, niệm tâm, niệm pháp. Trên lý thuyết rất đơn giản nhưng khi 
chúng ta thực hành, một lúc diễn ra rất nhiều cách, rất nhiều việc, nào là 
sự thôi thúc trong tâm muốn rời chỗ ngồi không muốn ngồi thiền nữa hay 
hoặc giả bị đau nhức khó chịu của thân, hoặc giả những cảm thọ vui buồn 
lẫn lộn. Những thứ đó thường đến nhiều thứ cùng một lúc và hành giả 
thường cảm thấy lúng túng là mình không biết phải làm gì. Giống như 
một người mới vào một công sở hay mới làm một việc gì đó mình thấy 
rằng có hằng trăm việc phải làm, nhưng không biết bắt đầu từ chỗ nào 
manh môi ra sao. Khi chúng ta mới vào đại học, những người cố vấn cho 
chúng ta thường khuyên rằng mình nên chọn những major hay ngành nào 
đó chính và từ ngành này chúng ta có thể học thêm những bộ môn khác. 
Thí dụ chúng ta học vê nhân chủng học (anthropology), nó cũng có thê 
giúp chúng ta học thêm về xã "hội học, học thêm vê tâm lý học, vê lịch sử 
v.v. Nhưng môn học chính vẫn là nhân chủng học. Cách chọn một môn 
học chính là cách tốt để tâm chúng ta không rơi vào tình trạng lan man, 
trước khi chúng ta có khả năng ứng xử đối với tất cả mọi tình thế, mỌI Sự 
VIỆC Xảy ra. 


Khi nói đến thân-thọ-tâm-pháp, chúng ta phải có một đề mục chính. Ở đây 
chúng tôi dịch là đề mục bản địa và đối lại là đề mục tuỳ quán. Đề mục 
bản địa là đề mục chính của hành giả, thí dụ như đề mục bản địa thường 
nhất, đó là chúng ta theo dõi hơi thở. Có những người lấy 32 thể trược làm 
đề mục bản địa, có người lấy đề mục tứ đại làm đề mục bản địa, có người 
lấy đề mục pháp quán niệm xứ làm đề mục bản địa. Điều đó không sao 
hết. Nhưng đề mục bản địa tương đối dễ, nhẹ nhàng, quen thuộc và lợi lạc 
nhiều cho đa số người thực hành đó là đề mục niệm hơi thở. Tắt nhiên 
chúng ta không thể nói rằng tu tập tứ niệm xứ thì phải tu tập hơi thở. 
Chúng ta không nói 100% là lúc nào cũng lấy hơi thở làm đề mục bản địa 
hết. Nhưng niệm hơi thở tốt cho chúng ta nhiều việc, ví dụ như hơi thở lúc 
nào cũng có, trong lúc đó nếu chúng ta niệm cảm thọ thì cảm thọ khi vui 
khi buồn không phải lúc nào cũng có và hơi thở rất đơn giản chỉ có hai 
nhịp ra-vào. Hai nhịp đó tạo nên sự tương phản nhưng không tạo nên sự 
rối rắm. Hơi thở cùng với nhiều lợi lạc khác đề hành giả theo dõi. 


Điểm cần nói đến ở tại đây là chúng ta cần một căn cứ bản địa, cho dù cái 
gì xảy ra chúng ta chí ghi nhận cái đó xảy ra, rồi chúng ta phải trở về với 
đề mục chính của mình. Chúng tôi lấy ví dụ một người đang ngồi thiền 
cảm thấy chân tê nhức rất khó chịu. Nếu chúng ta hướng chánh niệm đến 
cái tê nhức và ở đó quá lâu, chúng ta sẽ đánh mất hậu cứ, đánh mất bản địa 
chính của mình, đó là hơi thở. Vì vậy cái tê nhức xảy ra, hướng chánh 
niệm đến đó ghi nhận cái tê nhức, nhưng phải có kỷ luật bằng cách đưa 


chánh niệm trở về với hơi thở. Điều này cần kinh nghiệm của chúng ta 
nhiều lắm. Ví dụ khi chúng tôi đang nói chuyện với quý vị, chúng tôi cố 
gắng khai triển vẫn đề ra, nhưng là một người có kỷ luật nên khi chúng tôi 
nói chuyện chúng tôi không thê lan man quá được, chúng tôi phải trở về 
với đề tài chính không khéo bị lạc đề, cái lạc đề đó tương tự như khi 
chúng ta rời xa bản địa quá lâu, chúng ta đánh mất cái căn bản, cái đó là 
chúng ta mất đi yếu tô gọi là “định” trong niệm. 


“Định” trong niệm là một thái độ trung thành với đề mục bản địa. Chúng 
tôi sợ rằng quý vị có thê hiểu sai ý chúng tôi nói rằng: Tại sao có lúc 
chúng tôi nói cả thân-thọ-tâm-pháp đều phải được ghi nhận hết, bây giờ 
chúng tôi nói có cái chúng ta phải bám trụ. Không có gì gọi là mâu thuẫn 
tại đây khi chúng ta nói răng một hành giả đối với thân-thọ-tâm-pháp đều 
phải có khả năng ghi nhận, trong quá trình ghi nhận đó, trong quá trình 
phát triển và chánh niệm chúng ta phải có một bản địa tức là một căn cứ 
để quay về, phải có một chỗ chúng tôi lấy ví dụ là đề mục hơi thở, mình 
phóng tâm mình biết mình phóng tâm nhưng phải trở về với hơi thở, mình 
đau chân biết mình đau chân nhưng phải trở về với hơi thở. Sự trở về đó là 
yếu tố “định” trong niệm. Yếu tổ “định” này rất cần cho người hành giả, 
chúng ta tạm dùng từ kỷ luật, tức là mình làm gì đi nữa cũng phải trở về 
với cơ sở của mình. Nó tương tự như quý vị đi học trong trường, nếu cái 
gì chúng ta cũng học chúng ta sẽ không bao giờ đi đến đâu hết, vì môn học 
nào cũng có lối đi rất xa. Vì vậy chúng ta nói học về sử là môn học chính, 
chúng ta học về xã hội học hay tâm lý học, còn những môn học khác là 
những môn học đi xoay chung quanh cái mà chúng ta gọi là bản địa. 
Chúng tôi muốn quý vị phân biệt được hai đối tượng của chánh niệm. Có 
những đối tượng là bản địa, có đối tượng là tuỳ quán. Tuỳ quán có nghĩa 
là khi nó xảy ra chúng ta ghi nhận nhưng chúng ta phải đem sự chú ý đó 
trở về với bản địa của mình. Nếu không chúng ta mất đi yêu tố “định” 
trong niệm. Điều này chúng ta phải đặc biệt ghi nhớ, không thể một lúc 
chúng ta chọn quá nhiều đề tài quá nhiều để mục trong sự tu tập của mình. 


Chúng ta nói sang một khía cạnh khác. Khía cạnh này khiến cho sự tu tập 
chánh niệm đặc biệt có giá trị. Trong tiếng Anh có thành ngữ gọi là “ 
taked personal” tức là một chuyện gì xảy ra chúng ta thường phản ứng, 
chúng ta phản ứng là việc đó đụng chạm đến mình, nó trực tiếp xúc phạm 
đến mình, hay chúng ta đặt ngã tính ( ngã chấp) cá nhân chúng ta vào việc 
đó. Lấy ví dụ chúng tôi đang giảng với quý vị trên paltalk, có một người 
nào đó vào phá, họ chat lên những gì không tốt hoặc họ gửi cho chúng tôi 
message. Nếu chúng tôi đọc message họ chửi bới mình hoặc họ có những 
thái độ gì nếu mình giận thì cũng rất bình thường, phải không? Chúng ta 
có thái độ rất bình thường là người ta chửi mình thì mình giận. Nhưng có 
cách nhìn khác. Cách nhìn khác của chúng ta là, “ Nó như vậy đó” Khi 
chúng ta vào trong Paltalk, chúng ta không kiểm soát được. Trong số 
những người vào, có những người thương và những người không thương. 
Người thương ngồi nghe mình nói, người bình thường thì không phá 


phách, và có những người phá phách. Nói chung đó là chuyện tự nhiên của 
Paltalk. Chuyện tự nhiên đó không nhất thiết là vấn đề mà chúng ta phải 
bực dọc phải khó chịu là vì nó là một phần của hiện tượng. Thể giới đó gọi 
là hiện tượng giới, hiện tượng giới đó là, “Nó là như vậy”. Ví dụ như thỉnh 
thoảng chúng ta bị mất đồ, hoặc chúng tôi đi đó đây thỉnh thoảng gặp 
chuyện vui chuyện buồn. Nếu chúng ta nghĩ rằng, “hôm nay mình xui quá, 
sao người đó kỳ thị mình” Nhưng nếu chúng ta nhìn một cách rất bình 
thản cuộc đời phải có buồn, có mưa có nắng, không phải lúc nào cũng 
suông sẻ không phải lúc nào cũng như vậy, có khi hanh thông có khi trở 
ngại, đó là chuyện tự nhiên của cuộc đời. Cái nhìn thứ hai là cái nhìn cuộc 
đời giống như hiện tượng và mình không có “ take personal”. Cái này rất 
quan trọng đối với một hành giả tu tập niệm xứ. Như tất cả chúng ta đều 
biết rằng cái gì mình phản ứng đối với cuộc sống này, nó đều liên quan 
đến tôi liên quan đến ta, mà khi nó liên quan đến tôi liên quan đến ta 
chúng ta thường tạo nên phản ứng. Mình không biết cái tôi cái ta đó là gì, 
mình thấy. nó là khối rất rắn chắc, nó là cái gì được tường thành bao bọc 
và đụng đến là không được, bất khả xâm phạm, ai xâm phạm đến chúng ta 
phản ứng rất bực bội. 


Chánh niệm được giảng trong đạo Phật, nói chung là Phật Pháp có một 
phương lương dược trị bệnh này rất hữu hiệu, chúng ta gọi là Vibhanga 
hay là Phân tích, chúng ta chia nó ra để chúng ta xoá đi ảo giác về khối 
rắn chắc mà chúng ta gọi là bất khả xâm phạm. Chúng ta chia như thế nào, 
ví dụ chúng ta chia danh -sắc, chúng ta chia thân-thọ-tâm-pháp, chúng ta 
chia đây là thân đây là thọ. Lúc đó chúng ta sẽ thấy nó khác đi. Nhưng 
trong từng hiện tượng như vậy Đức Phật có dạy cho chúng ta một cái nhìn 
gọi là nhìn đúng như thật là, “Đó không phải là tôi, đó không phải là của 
tôi, đó không phải là tự ngã của tôi”. Quý vị có thể dùng là “Đó không 
phải là của ta, đó không phải là ta, đó không phải là tự ngã của ta” tuỳ cảm 
giác riêng của mỗi người. 


Vào đầu của phần hướng dẫn chánh niệm này chúng tôi có nói rằng, “ Cái 
khó nhất của chúng ta là chúng ta thường phản ứng đối với những gì xảy 
ra.” Như một cảm giác buồn, cảm giác buồn nó rất bình thường hay cảm 
giác trống trải vốn dĩ nó cũng rất bình thuờng tuy vậy chúng ta tin rằng 
cảm giác đó là tôi, như nói, “ tôi buồn”, cảm giác đó là của tôi vì “trong 
lòng của tôi buồn”, hay là “tự ngã của tôi”. Cho dù nghĩ rằng của tôi là tôi 
hay tự ngã của tôi, chúng ta đều có phản ứng lớn chuyện chỗ này. Phản 
ứng lớn chuyện về cảm giác buồn là, “Mình buồn qúa mình nên làm cái gì 
đó để cho mình bớt buồn”, “Mình buồn quá mình nên thay đổi”. Nhưng 
trong lúc hành thiền thái độ tốt nhất là ghi nhận buôn chỉ là buôn thôi. 
Nghe nói như vậy chúng ta nói là “huê tiền” không đi đâu đến đâu hết. 
Nhưng trên thực tế nếu chúng ta nhìn nó, cảm giác buồn nó có đến nó có 
đi, nó có xuất hiện và nó có biến mất. Nếu mình không làm gì hết thì nó tự 
sanh tự diệt. Đó là kinh nghiệm đặc biệt của hành giả biết răng chuyện đó 
nó tự sanh tự diệt, còn nếu mình làm lớn chuyện chúng ta sẽ rơi vào trong 


tình trạng rất lôi thôi, lôi thôi ở đây là cứ quanh quân. Đôi lúc chúng ta 
cũng nhận ra rằng mình có làm gì đi nữa thì nó cũng vậy . Thật ra đa số 
hiện tượng của thân tâm giống như mây bay trên trời, nó đến nó đi. Khi nó 
đến chúng ta không mời nó đến, khi nó đi chúng ta không xua đuôi nó đi. 
Nếu chúng ta sống trong cái nhìn của chánh niệm thì tất cả những điều đó 
là một dòng hiện hữu liên tục bắt tận và don't take personal. Nếu chúng ta 
không đem những thứ đó đối chiếu với ngã tính của mình, đề nói rằng đó 
là của tôi, đó là tôi là tự ngã của tôi thì chúng ta sẽ cho phép mình ở trong 
cương vị khách quan, “À, nó đến thì nó đến nó đi thì nó đi và chuyện của 
mình ở đây, mình chánh niệm ở đây không phải là mình tìm giải pháp tìm 
độ phản ứng mà chúng ta cố gắng sống có tỉnh táo, sống có chánh niệm, 
có khả năng ghi nhận cái gì đến cái gì đi.” Điều này làm cho nhiều người 
rất sợ hãi, bởi vì chúng ta thường “/z” rằng, chúng tôi đặt biệt để chữ tin 
trong ngoặc kép, “tin” rằng hễ cái gì xảy ra mình phải có thái độ, mình 
phải tìm ra một giải pháp và nêu không thì mình không cam lòng, không 
yên tâm. Mình cảm tưởng mình rất khôn ngoan, mình có thê giải quyết tất 
cả mọi chuyện xảy ra mà mình biết. Ví dụ mình biết mình đang vui mình 
đang buồn, mình đang ngồi mỏi chân, mình đang tê chân thì muốn đứng 
dậy mà đi. Mình muốn có giải pháp cho tất cả mọi chuyện, mình muốn có 
phản ứng cho tất cả mọi chuyện, mình muốn có một thái độ cho tất cả mọi 
chuyện. Những điều đó thường khiến chúng ta đi xa cái gọi là bản địa của 
chính mình tức là đi xa đề mục chính của mình là bởi vì chúng ta phải loay 
hoay với cái đó rất nhiều. 


Thái độ của chánh niệm là làm thế nào có thể ghi nhận và nêu nó chỉ phối 
mình nhiều qúa, mình phải có thái độ rõ ràng, “Đây không phải là của tôi, 
đây không phải là tôi, đây không phải là tự ngã của tôi”. Nếu quý vị không 
quen với âm thanh đó thì quý vị nên nhắc với chính mình, “Đây không 
phải là của ta, đây không phải là ta, đây không phải là tự ngã của ta”. 
Những hiện tượng đang diễn ra chung quanh chúng ta từ mây bay trên trời 
cho đến cái sáng tối của ngày đêm, cho đến cái vui cái buồn, cái thịnh cái 
suy của cuộc đời, những thứ đó lập đi lập lại, nó chợt đến chợt đi, chợt ân 
chợt hiện chúng ta điên đảo vì nó, chúng ta chạy theo nó, chúng ta phản 
ứng, chúng ta lồng lộn với nó. Nhưng thật ra, “nó không có”, nó không có 
một cái gì khác hơn là nó chi phối và đây đưa chúng ta vào cuộc phiêu lưu 
vô định . Chúng ta tự nhắc và tự biết răng mình phải trở về với căn cứ địa 
của mình, về với bản địa của mình, mình niệm hơi thở mình phải trở về 
với là hơi thở. Chỉ ghi nhận, chỉ có sự lưu tâm hay chú ý một cách đơn 
thuần. Chữ lưu tâm ở đây hơi nặng một chút. Lưu tâm nghĩa là chúng ta để 
tâm vào đó, và đề tâm một cách có toan tính, có tìm cách này hay tìm cách 
khác, ở đây là thái độ ghi nhận xong trở lại với chánh niệm. Trở về với 
bản địa, cái thái độ không phản ứng nó là một tỉnh thần chánh niệm rất cần 
thiết. 


Tuần vừa rồi chúng tôi có nói đến những yếu tính của pháp bồ đề phần, 
trong đó có yêu tính như tính toàn diện. Ở đây tât cả những hiện tượng đó 


có hiện tượng dùng làm bản địa và có những hiện tượng làm tuỳ quán. 
Tuỳ quán nghĩa là nó đến chúng ta ghi nhận nó nhưng ngay lập tức chúng 
ta tìm thấy sự trở về. Chúng tôi đã dùng rất nhiều thí dụ để quý vị nhớ TỐ 
về điểm này là không bao giờ chúng ta đi quá xa. Chúng tôi nhớ trong tiểu 
thuyết Trung Hoa họ thường nói đi nói lại một hiện tượng rất nhàm khi 
chúng ta đọc, đó là điệu hồ ly sơn, có nghĩa là ví dụ như một người cận vệ 
của nhà vua đáng lẽ bảo vệ nhà vua, người ta tìm cách tấn công nhà vua 
bằng cách đánh lạc hướng dụ người cận vệ này rượt theo một bóng đen 
hoặc rượt theo cái gì đó. Lúc đó một người khác vào bắt vua đi hoặc giết 
vua đi. Chúng ta gọi là điệu hồ ly sơn. Khi tu tập tứ niệm xứ chúng ta phải 
có khả năng đối với tất cả pháp, tất cả cái gì thuộc về thân thọ tâm pháp 
nhưng không để cho những thứ đó điệu hồ ly sơn bằng cách nó khiến 
chúng ta tiếp tục đi và đi quá xa, đi lạc vào trong thế giới mênh mông. 
Ngay cả pháp quán niệm xứ cũng vậy, cũng phải có giới hạn vừa chừng 
của nó. Thí dụ như trong pháp quán niệm xứ chúng ta niệm thất giác chỉ 
hay niệm tứ diệu đế, nêu chúng ta là người có nhiều pháp học, nghĩa là 
chúng ta có sự tham cứu về Tam tạng kinh điển, đôi khi chúng ta đào quá 
sâu đi quá xa thì chúng ta cũng dễ dàng rơi vào tình trạng gọi là điệu hỗ ly 
SƠN. Giống như một người cận vệ có trách nhiệm bảo vệ nhà vua, có người 
tấn công mình ghi nhận là có người tấn công, mình giải quyết nhưng 
không bao giờ đi quá xa để nhà vua rời khỏi tầm mắt của mình, rời khỏi 
khả năng bảo vệ của mình. Khi nhà vua hay người. cần bảo vệ nằm ngoài 
tầm mắt người cận vệ tức là đánh mất đi mục đích cần thiết của mình. 


Tuân tới chúng tôi sẽ trở lại với chỉ tiết về thân-thọ-tâm-pháp. Như chúng 
tôi đã nói chúng ta nên kiên nhẫn với bài học này, bởi vì trong pháp hành 
không giống như trong pháp học. Trong pháp học có thể gãy gọn trong 
một vài đề pháp. Trong pháp hành nó cân chúng ta khả năng ứng xử cụ thể 
với những gì đang xảy ra, do vậy mắt thì giờ. Khi chúng ta đã đi qua phần 
bốn niệm xứ thì những phần sau tương đối có những phần chúng ta không 
mắt nhiều thì giờ như vậy. 


Chúng tôi xin được kết thúc buổi hướng dẫn lớp thiền học tại đây. 


Phần thảo luận 
1) TT Thích Giác Chánh 
Minh Hạnh chuyên biên 


TT Thích Giác Chánh: Trong bài giảng về lớp Thiền Học - Tứ Niệm Xứ 
của TT Giác Đăng hôm nay. Gọi là bố túc thì không có gì là bố túc, mà 
chỉ có đóng góp những kinh nghiệm cũng như sự nhận thức của mọi 
người. Riêng về tôi thì cũng có một vài đóng góp cho bài giảng hôm nay 
đó là thể theo lời mời của TT Giác Đẳng. Cũng trở lại vấn đề Tứ Niệm 
Xứ ở đây chúng ta có thê dùng một số từ ngữ tương đối chuyên môn về 
Phật học cũng như thiền học, và nói một cách khác để cho dễ dàng hiểu 
những gì TT Giác Đẳng khi nãy vừa giảng. 


Nói về 4 niệm xứ này thì chúng ta nên nhớ rằng thân, thọ, tâm, pháp là 
bốn đối tượng niệm chỉ có một là tâm sở niệm mà thôi. Nhưng thân, thọ, 
tâm, pháp là bốn cảnh của niệm hay là bốn hành xứ của niệm. Trong 
quyền “Thanh Tịnh Đạo” và “Vô Ngại Giải Đạo” giải thích là cảnh của 
tâm nào là hành xứ của tâm đó, hành xứ của tâm nào là cảnh của tâm đó, 
như vậy thì thân, thọ, tâm hay pháp, bốn đề mục thiền quán hay bốn đối 
tượng của chánh niệm cũng gọi là bốn cảnh của niệm là bốn hành xứ của 
niệm. Hành xứ tức là tâm trải đi trên đó, từ chữ gorakkhettha như con bò 
đi dạo trên một cánh đồng nào thì gọi là chỗ con bò đi. Thì ở đây tâm có 
rất nhiều cảnh nhưng thân, thọ, tâm, pháp là bốn hành xứ hay là bốn cảnh, 
bốn đối tượng của niệm mà chính Đức Phật Ngài có nhắc nhở các vị Tỳ 
kheo: 


"Này các tỳ kheo, hãy đi trong hành xứ của tổ phụ mình, chớ có đi tới 
hành xứ của kẻ khác, của ác ma. Thế nào là hành xứ của tổ phụ các ngươi? 
Này các tỳ kheo; thân, thọ, tâm, pháp là hành xứ của tổ phụ các ngươi, là 
Chư Phật ba đời đều như vậy. Chớ có đi qua những hành xứ ác ma, tức là 
sắc, thỉnh, hương, vị, xúc, cảm nhiễm theo những cái đó là bị sa vào bẫy 
ác ma." 


Và Đức Phật Ngài còn cho một thí dụ ngày xưa có một con chim cút, khi 
chim mẹ dạy con chim con hãy đi trong hành xứ của tô phụ mình, chớ đi 
sang hành xứ của kẻ khác. Nhưng rồi con chim cút con không nghe lời bà 
mẹ. khi bà mẹ đi kiếm môi thì nó lại rời khỏi những luống đất cày mà bà 
mẹ đã dạy hãy đi lại trong hành xứ của tổ phụ mình, tức là những luống 
cầy. Nó đi qua khỏi những luống đất cầy đến chỗ bằng phẳng sạch sẽ nó 
cảm thấy vui, “vậy sao mà cha mẹ lại không cho mình đi”. Khi đó có một 
con diều hâu sa xuống bắt nó đi, bấy giờ nó mới cảm thấy ăn năn hối hận, 
nó khóc và nói là: 


"Tại vì ta không nghe lời mẹ của ta đã dạy, chứ nếu ta ở trong hành xứ của 
ta thì người không bắt được ta." 


Con chim ưng nghe nói như vậy mới nói: "Được rồi, ngươi nói như vậy thì 
ta thả ngươi ra, chỗ nào là hành xứ của tổ phụ các ngươi thì ngươi hãy về 
đó, ta sẽ bắt ngươi cho coi." Khi được thả ra thì con chim cút đi về vùng 
đất cầy và đứng trên miếng đất cầy, thách thức con chim ưng: 


"Đây là hành xứ của tô phụ ta, bây giờ ta không còn sợ ngươi nữa, ngươi 
có giỏi thì hãy đên bắt ta đi." 


Con chim ưng nghe như vậy nó từ trên cao sà xuống một cách rất nhanh, 
đợi cho con chim ưng sà gân tới thì lập tức nhanh như chớp mắt, chim cút 
con nhào xuống luống cây, thế là chim ưng chụp hụt nhưng bị sà quá 
mạnh nên bụng và ức của nó đập vào luống đất và bị chết. Điều này Đức 
Phật cũng nói như vậy: 


"Này các tỳ kheo, nếu các ngươi đi qua hành xứ của kẻ khác sẽ bị ác ma 
bắt như vậy, còn nếu như đi trong hành xứ của tô phụ các ngươi tức là 
thân, thọ, tâm, pháp thì sẽ không bị ác ma vây bắt.” 


Thì chính chữ hành xứ này chúng ta được biết đến như trong quyền Vô 
Ngại Giải Đạo đã nói "hành xứ của tâm nào là cảnh của tâm đó, cảnh của 
tâm nào là hành xứ của tâm đó, như vậy thì thân, thọ, tâm, pháp nên phân 
biệt nên hiểu rõ đừng có lộn Tứ Niệm Xứ. Nếu không phân biệt giữa năng 
và sở, chúng ta sẽ bị lờ mờ hiểu một cách hời hợt hay đôi khi nông nôi 
cũng có. Tứ Niệm Xứ là bốn đề mục của niệm, bốn đối tượng của niệm 
hay là bốn cảnh của niệm , hay là bốn hành xứ của niệm. 


Còn niệm chúng ta nên trở lại trong ý nghĩa như trong quyền Vô Ngại Giải 
Đạo giải thích, niệm là upatthamathenasamasati. Niệm được hiểu trong 
nghĩa là an lập, là vững trú. Thế nào là an lập, hay vững trú? là sự đặt đề 
vững chắc. Đặt để cái gì và vững chắc. cái gì? Đó là đặt để ý thức, không 
rời niệm. Vì nếu không thì mắt thấy sắc thì ý thức là tham sân chạy theo, 
hay tai nghe tiếng, mũi ngửi mùi, lưỡi nếm vị, thân cảm xúc thì những 
căn, cảnh, thức nó sẽ kéo ý thức chạy theo, cảnh sắc chạy theo cảnh thinh, 
chạy theo cảnh ý, chạy theo cảnh vị, chạy theo cảnh xúc, hay ý tự khởi 
lên cảnh pháp và không có được an lập hay trụ vững tức là thiếu niệm. 
Còn nếu ý thức đó có niệm tức là tâm thiện dục giới, dầu hợp trí hay ly trí 
nếu có được tỉnh giác thì đó là có chánh niệm đi với trí, và nêu có chánh 
niệm mà không tỉnh giác thì đó cũng là thiện nhưng trong những tâm thiện 
ly trí. Tuy nhiên vẫn có cái gọi là an lập hay đặt để ý thức vững chắc, nó 
không chạy theo mắt tai mũi lưỡi thân ý mà gọi là phóng dật. Như vậy thì 
tiếng chánh niệm ở đây tức là có nghĩa là an lập hay là trụ uyên, đặt để 
vững chắc về ý thức khi mà có tác ý - ayoniso manasikàra - như lý tác ý, 
muốn tác ý đến thân thì trong thời điểm đó tâm luôn bám sát vào đề mục 
thân, dầu là hơi thở cũng là thân, đi tới đi lui cũng kế là thân, tay chân cử 
động co duối được ghi nhận biết rõ cũng là thân, hơi thở vào ra như chúng 
ta tuỳ niệm cũng là thân, kê cả phân tích ra những đất nước lửa gió cũng là 


thân. 


Nói chung dầu 32 thể trược hay những tử thi thì cũng kế là thân bởi vì nó 
thuộc về sắc. Thì nếu khi tác ý vào thân hoặc bất cứ đề mục nào của thân 
thì tâm không vượt khỏi bởi vì đã có tác ý đến đề mục đó rồi, nó được an 
lập trên đó, do đó nên khi có chánh niệm khởi lên thì cũng có chánh định, 
chánh định trong nghĩa là không có tán loạn, vì nếu có tán loạn thì chánh 
niệm không hiện hữu. Do đó nhân chánh định được sanh theo chánh niệm 
gọi là Avikkhepat.t.heno tức là trạng thái không tán loạn. 


Nên khi nãy TT Giác Đăng đã giải thích rằng khi thân, thọ, tâm, pháp 
không phải nhất thiết là niệm thân không, chừng nào niệm thân xong, TÔI 
mới tu qua đề mục niệm thọ hay niệm tâm hay niệm pháp, phải tu cái này 
rồi mới tu qua cái kia. Mà có thể chúng ta trong thời gian hành đạo, dầu 
thời gian đi hay đứng hay nằm hay ngồi chẳng hạn có thể thay đổi những 
đề mục. Nhưng không phải bị thay đổi mà là có tác ý thay đổi. _Cũng như 
ngôi lâu cảm thấy nhức mỏi muốn thay đổi qua oai nghỉ đi thì vẫn có tác ý 
muốn thay đổi. Cũng vậy từ đề mục này di chuyền qua đề mục khác cũng 
phải có cái tác ý, tức là chuyền qua thọ rồi chuyển qua tâm hay chuyên 
qua các pháp, do có tác ý chuyền như vậy là không bị động, không phải là 
thất niệm mà là có tác ý, và chánh niệm được an lập theo ý muôn và muốn 
trụ vào chánh niệm hướng đến ghi nhận về thân hay thọ hay ghi nhận về 
tâm, ghi nhận về pháp được như ý muốn và tâm không bị tán loạn không 
bị động, thì như vậy chánh niệm mới được hiểu trong nghĩa là an lập hay 
vững trú tức là đặt để vững chắc. 


Làm được điều này thì chúng ta cũng nhớ lại Ngài Xá Lợi Phất đã tuyên 
bố: "Đối với thất giác chỉ Ngài muốn an trú vào giác chỉ nào, lúc nào, nơi 
nào thì Ngài sẽ an trú vào giác chỉ đó ngay khi đó, cũng giống như người 
phú trưởng giả trong tủ có nhiều bộ đồ như xanh, vàng, đỏ, trắng ông 
muốn mặc bộ đồ nào vào lúc sáng, lúc trưa, lúc chiều thì nhà phú trưởng 
giả đó sẽ mặc bộ đồ đó lúc đó không có gì trở ngại như thế nào thì đối với 
Ngài Xá Lợi Phất Ngài muốn an trú vào niệm giác chị, trạch thất giác chị, 
xả giác chỉ, vào bất cứ lúc nào, chỗ nào thì Ngài cũng vẫn an trú trong 
giác chỉ đó, tùy như vậy. Thì cũng như thế đối với hành giả tu tập chánh 
niệm thuần thục rồi thì sẽ có thân, thọ, tâm, pháp bất cứ lúc nào với vị đó 
có tác ý niệm về thân thì vị đó sẽ có chánh niệm ghi nhận về thân, và khi 
vị đó muốn đổi đề mục có tác ý về niệm thọ thì chánh niệm đó được bám 
sát theo thọ, theo tâm, theo pháp, bất cứ lúc nào chỗ nào nếu vị ấy muốn 
sẽ có tác ý, tâm không bị tán loạn, thì đó là chánh niệm trong an lập hay 
đặt để vững chắc. Vì có chánh niệm được an lập vững chắc như vậy thì ghi 
nhận được mọi cảnh mà kỳ trước tôi có thí dụ nếu chỉ tu tập chánh định thì 
tạm thời như đá đè cỏ, tôi tạm thí dụ giống như người không muốn bàn 
chân bị dính bùn phải tìm một chỗ sạch sẽ mà đứng, nhưng hễ dị chuyền 
ra khỏi chỗ đó mà bước đi sẽ bị lắm bùn bu vào chân, nhưng nếu người 
mang đôi giày dầu có bước đi vẫn đạp bàn chân lên mặt đất nhiều chỗ 


nhiều điểm nhưng bàn chân không bị lắm bùn là bởi vì có mang giày. 
Cũng vậy có chánh niệm là bản tâm thiền quán bất cứ cảnh trần gì sanh 
khởi đều được ghi nhận và biết rõ, có chánh niệm này thì dù thỉnh thoảng 
có những tư tưởng bất thiện khởi lên nó sẽ tan biến tức khắc. Đức Phật 
dùng nhiều thí dụ; như những hạt sương rơi trên giỏ sắc đỏ hay vào những 
lúc mùa hè những bụi bặm bay lên nhưng rồi có những cơn mưa trái mùa 
làm cho những cơn bụi hạ xuống như thế nào thì người có chánh niệm 
thường tụng như vậy thì sẽ ác pháp bất thiện pháp thỉnh thoảng có khởi lên 
sẽ bị tan biến, bị mất đi như thể đó. 


Bây giờ chúng ta nói trên phương diện tu tập chánh niệm, lúc đầu học mới 
tu tập chánh niệm và khi chánh niệm thuần thục, nhất là các vị A La Hán 
có chánh niệm đầy đủ (như ngày nay có những máy chụp hình kỹ thuật số 
chúng ta có thể đem cái này so sánh). Thí dụ như đối với người mới tu tập 
có thê ghi nhận về thân, nhưng ghi nhận được cái nhớ cái quên, hay thọ, 
tâm, pháp, chánh niệm chưa được liên tục, thì cũng giống như là máy kỹ 
thuật chụp hình số có thê chụp một ngày được vài trăm tắm ảnh, nhưng 
trong số vài trăm tắm ảnh đó nếu cần người ta có thê quay phim liên tục 
chừng 10 phút hay 15 phút, thì ở đây qúi vị cũng dư biết rằng khi chúng ta 
chụp ảnh mà thâu hình thì chúng ta chụp từng cái rời rạc và nó chết đi, khi 
nó chụp xong rồi thì nó không còn tiếp những cái khác kế cận, rồi chúng 
ta chụp một cái khác nữa như từ động tác có thê rời rạc mặc dầu có chụp 
từng ảnh nhưng nó rời rạc. Còn người tu tập chánh niệm liên tục thuần 
niệm, nhất là các vị A La Hán thì giỗng như tạm gọi như là quay phim liên 
tục từ động tác này đến động tác kia, động tác nào cũng được máy thu 
hình ảnh đó như thê nào, thì đối với người tu tập Tứ Niệm Xứ buổi đầu về 
chánh niệm thì còn rời rạc có lúc nhớ lúc quên nên còn xen kẽ ác pháp bất 
thiện pháp tư tưởng thỉnh thoảng khởi lên, nhưng nếu có chánh niệm liên 
tục thì bất cứ một cảnh nào, hình ảnh nào cũng như ngày nay chúng ta 
thấy những người đá banh ở trên có máy quay phim chẳng hạn chụp 
những hình ảnh nào mà cầu thủ đá làm sao, trọng tài phạt Y.V.... rất là rõ 
ràng, khi họ quay lại thì không có động tác nào thiếu, và nếu cần thiết thì 
quay chậm lại đê coi. Thì cũng vậy đối với chánh niệm liên tục thì bất cứ 
cảnh nào sanh lên đều ghi nhận cả nhưng cái nào rõ thì ghi nhận, dầu thân 
trong đó vẫn có thọ có tâm và có pháp, khi niệm thọ thì vẫn có tâm và có 
pháp bởi vì nó cùng một sự kiện cùng một trường hợp nhưng ghi nhận vào 
khía cạnh nảo thì khía cạnh đó rõ rệt, mà khía cạnh nào được ghi nhận thì 
nó có sự tác ý không phải bị động. 


Bây giờ tôi trở lại thí dụ như qúi vị đang nhìn trên màn ảnh nếu qúi vị có 
tác ý muốn biết coi rơom này tên gì thì qúi vị nhìn trên thấy chữ Diệu 
Pháp, nhưng qúi vị có tác ý muốn coi có màu 8Ì, có xanh vàng đỏ trắng 
không, thì qúi vị chú ý đến những màu, rồi qúi vị để ý coi chữ này là chữ 
Việt chữ Anh chữ Pháp qúi vị để ý từng hàng chữ, qúi vị để ý coi trong 
này có hình ảnh bông hoa gì không, thì qúi vị thấy có bông hồng có bàn 
tay v.v... Như vậy thì muốn nói rằng cùng một đối tượng cùng một cảnh 


nhưng đối tượng thì như vầy, màn ảnh này là đối tượng chung, nhưng 
trong đối tượng chung đó chúng ta tìm ra từng đối tượng riêng, tức là cái 
chữ cái hình cái màu đó là những đối tượng riêng trong đối tượng chung 
như thế nào, thì một bối cảnh nó cũng khởi lên cho ngũ uẫn nói chung 
nhưng có trong đó tác ý ghi nhận vào phần nào thì sẽ ghi nhận được phần 
đó, nó khác hơn là cái không phải tác ý mà bị động như chúng ta không 
muốn để ý đọc chữ nhưng có những người họ vô chọc họ phá họ chat lên 
hàng chữ hay có những gì làm cho mình chú ý thì cái này là bị động, còn 
cười thì có chánh niệm gì không, thì nếu khi tác ý một vấn đề nào thì sẽ 
chú tâm vào vấn đề đó, cảnh đó mà thôi. Những thí dụ này tôi nghĩ rằng 
cũng có thể góp ý thêm với qúi vị trong lớp Thiền Học về Tứ Niệm Xứ mà 
TT Giác Đăng hôm nay đã trình bày. 


Phần thảo luận 
2) TT Tuệ Siêu 
Tu Nữ Như Nguyện và Tu Nữ Như Tâm chuyên biên 


TT Giác Đẳng: Bạch TT Tuệ Siêu chúng ta thấy chữ "niệm" trong tiếng 
Việt Nam của chúng ta thường thường dùng mang tánh cách là chúng ta 
lập đi lập lại một mantra (câu chú nguyện) hay một danh hiệu Phật nhiều 
hơn là chữ “niệm” được định nghĩa trong khái niệm về chánh niệm của Tứ 
Niệm Xứ, thì xin thỉnh TT Tuệ Siêu hoan hỷ cho biết rằng: Nếu một người 
niệm Phật ví dụ họ niệm Araham hay Nam Mô A Di Đà Phật và lập đi lập 
lại thì cách đó có thê dùng chữ anussati được không? ví dụ chúng ta nói 
Buddhanussafi tức là nệm Phật hay là Dhammamussaíi là niệm pháp và 
Sanghanussafi là niệm tăng hay chúng ta có cái từ nào khác ở trong Phạn 
ngữ chính xác hơn. Nhân đó nói thêm một vài ghi nhận của TT về bài 
hướng dẫn hôm nay trong lớp Thiền Học nếu có, xin thỉnh TT Tuệ Siêu. 


TT Tuê Siêu: Qua câu hỏi của TT Giác Đăng thì chúng tôi xin được . đóng 
góp một vài ý kiến về từ “niệm” trong từ “8uđdhãmussati”. Trước hết chữ 
Anussati dịch là tùy niệm thì có một từ ngữ gọi là anu nhưng thực ra thì 
anu ở đây có nghĩa là liên tục và do đó chữ anussati có nghĩa là liên tục 
niệm, là ghi nhận ghi nhớ. Nhưng chữ satI ở trong anussati trường hợp 
này thì nó lại khác hơn với chữ sati ở trong lãnh vực của thiền Appana 
samädhi (Nhập định), có khác hơn, hay là về mặt thiền chỉ hay thiền 
quán để một khi đã nói niệm thì tiếng niệm satI đó có nghĩa là một trạng 
thái ghi nhận bám sát vào đối tượng, có bám sát ghi nhận rõ ràng tỉnh táo 
như vậy thì mới gọi là satI, nhưng chữ satI trong anussati nó hơi có một 
thiên hướng qua từ sañña (tưởng), thường thường chúng ta dùng từ sati 
hay sarati là niệm tưởng niệm. Niệm có nghĩa là phải nhớ lại chớ không 
ghi nhận ngay trong hiện tại, chăng hạn như chúng ta nhớ lại Đức Phật với 
những danh hiệu với những hồng danh rồi chúng ta suy tưởng về những 
hồng danh đó qua ý nghĩa đã được học hiểu. Như vậy tiếng anussati trong 
trường họp Buddhanussafi hay Dhammanussafi hay Sanghanussafi (tùy 
niệm Phật, tùy niệm Pháp tùy niệm Tăng) chẳng hạn, thì tùy niệm này 
THIHỆ tôi nghĩ rằng mặc dù cũng sài có chữ “niệm” trong đó nhưng 

“niệm” này có thê khác hơn, khác có khuynh hướng về saññã là tưởng 
nhớ lại, còn chữ sati ở trong chữ Sati patthãna (Niệm xứ) thì niệm đó 
có nghĩa là nhận biết cái gì nó đang xảy ra, thì hai từ đó khác ở khía 
cạnh đó. 


Ở khía cạnh thứ hai nữa chúng tôi muốn nói khác nhau ở chỗ là hễ vị hành 
giả đang hành thiền chỉ hoặc quán mà ngay trong lúc đó tâm rời khỏi đối 
tượng không ghi nhận, để cho đối tượng trôi qua không ghi nhận được 
thực trạng của đối tượng đang sanh hay đang diệt thì lúc đó được gọi là 
thất niệm. Thế nhưng vấn đề này đối với một người tu tập thì chúng ta 
thấy rằng đôi lúc họ niệm bằng tưởng, bằng cách là học thuộc lòng, nhiều 


khi như là niệm thần chú, họ niệm Itipiso, Bhagavã Araham, Araham, 
Araham ... , họ cứ niệm liên tục như vậy, nhưng trong trạng thái liên tục 
như vậy họ không có ghi nhận được, thỉnh thoảng thì có khi họ cũng quên 
nhưng tại vì đã thuộc lòng cho nên họ niệm chúng ta thấy là liên tục, 
nhưng thật ra thì ngay trong lúc đó tâm của họ đã lơ đễnh đã suy nghĩ chỗ 
khác. Thế nhưng chỗ này người ta cũng gọi là niệm Phật. Thành thử ở 
đây nếu xét về hai từ và hai hành trạng của từ “niệm” ở tùy niệm Phật và 
“mệm” ở trong niệm xứ hay “niệm” ở trong thiền định thì hai nghĩa từ đó 
và hai hành trạng đó có sai khác nhau một chút, nó sai khác nhau ở chỗ đó. 


Vì vậy cho nên cũng là niệm nhưng niệm trong các đề mục thuộc về sắc 
pháp bhãvanã (thiền chỉ) thì đắc được thiền, còn niệm ở trong Tứ Niệm 
Xứ thì đắc được đạo quả. Nhưng niệm trong cách gọi là ãnussati tức là 
“tùy niệm” thì chỉ đưa đến một trạng thái upacãra samädhi (cận định) 
chứ không có đưa đến trạng thái định kiên cố. Ở trong quyền Visuddhi 
magøa giải thích rằng vì khi một người niệm ân đức Phật, niệm ân đức 
Pháp, niệm ân đức Tăng do tâm họ trải rộng, họ suy nghĩ nhiêu khía cạnh 
không có “niệm” và “định” nhất điểm trong một đề mục, trong một đối 
tượng hay trong cảnh, vì vậy nêu có thê đạt được trạng thái định chỉ là 
upacara samadhi (cận định). Còn không thì họ cũng có khuynh hướng 
thiện pháp đê đưa đên những cảnh giới tái sanh an lạc thôi chứ không đưa 
đến trạng thái Appana samadhi (Nhập định). Đó là theo ý nghĩa giải 
thích ở trong phần gọi là sáu pháp tùy niệm änussati trong quyên 
Visuddhi Magga, điều này chúng ta thấy rằng rõ ràng rồi . 


Và do đó khi chúng ta tu tập thì riêng cái gì dễ để ứng dụ tâm thì chúng ta 
thực hành trước, chăng hạn tâm này hay có sự buông lung phóng túng, hay 
nghĩ ngợi chỗ này chỗ kia, nghĩ ngợi về cảnh thinh, cảnh trí, cảnh xúc, thì 
bây giờ mình cho tâm lành chỉ cho phép nghĩ ngợi mà sự nghĩ ngợi đó 
trong phạm trù gọi là thiện pháp thôi, thì trong phạm trù thiện pháp đó cứ 
việc suy nghĩ vê Đức Phật, suy nghĩ về giáo pháp về ân đức của Tăng 
chúng, suy nghĩ về ân đức của Chư Thiên v.v....gọi là niệm Phật, niệm 
Pháp, niệm Tăng, niệm Giới, niệm Thí, niệm Thiên, hay niệm tịch tịnh tức 
niệm về bản chất của trạng thái Nip-bàn. Khi chúng ta dẫn dụ tâm mình 
trong khuynh hướng thiện như vậy, mặc dầu chưa có được một trạng thái 
nhất tâm trên một đề mục nhưng dù sao đi nữa thì cũng là tình trạng của 
thiện pháp, và “niệm” đó lâu ngày được an trú trong thiện pháp rồi dân dà 
vị hành giả muốn tiễn bậc cao hơn nữa, trạng thái thuần thục hơn nữa thì 
lúc bấy giờ hành giả không niệm những đề mục ãnussati này nữa, mà 
chánh thức đi vào sati tức là “miệm” trong niệm xứ, tức là “niệm” trong 
một đề mục để đắc được Thiền Chỉ hay đắc được Thiền Quán chứng đắc 
Đạo Quả v.v.... 


Do đó nếu phân tích từ ngữ thì chúng ta nên phân tích sự khác nhau như 
vậy, cái đễ, cái khó, cái nguyên tắc và cái không nguyên tắc không là như 


thế, nhưng chúng ta cũng nên hiểu rằng ở đây chúng tôi muốn trình bày để 
cho chúng, ta thấy đề phân biệt được : nghĩa của từ gọi là “niệm” trong 

“tùy niệm”, và “niệm” trong “niệm xứ” chớ không phải chấp. nhận cái này 
rôi phủ nhận cái kia. Cái kia chúng ta dẫn dụ tâm lúc ban đầu nhưng sau 
đó đề tiến giải tâm đến trạng thái niệm cao hơn v.v... Chúng tôi xin được 
có một vài lời đóng góp cho câu hỏi của TT Giác Đẳng như vậy. 


Phần thảo luận 


3) ÐÐ Pháp Đăng 
Minh Hạnh chuyên biên 


TT Giác Đắng: Sư Pháp Đăng, Sư hoan hỷ giúp đề giải thích thêm một 
điêu là trong đời sống hàng ngày của người Phật tử nêu thất niệm. Thất 
niệm tức là đời sống phóng dật thì dĩ nhiên là chúng ta muốn nói đến một 
cái gì đó hơi phóng túng nhiều hơn đời sống. bình thường. Ví dụ như một 
người sống sa đoạ hay sống trác táng nhiều quá chúng ta gọi là sống 
phóng dật nhiều quá thì như vậy phải chăng là trong cuộc sống có chừng 
mực hàng ngày như một người buổi sáng đi làm ở sở rồi buổi chiều về 
hoặc giả là ăn uống có điều độ hay thể dục thường xuyên, thì Sư Pháp 
Đăng có nghĩ răng ở cuộc sống điều độ chừng mực như vậy người đó có 
một khả năng nhất định khi chúng ta đề cập đến niệm, dĩ nhiên không phải 
niệm mà chúng ta nói ở người tu tập hàng ngày nhưng khả năng điều độ 
đó nó có được xem như là người có ý thức tỉnh táo về cuộc sống của mình 
hay không. Sư Pháp Đăng nghĩ thế nào về điểm này. 


ĐĐ Pháp Đăng: Ở điểm này thì thật sự đối với tất cả mọi người thì ai 
cũng gần như là muốn con người mình hữu dụng nhưng ngược lại vì mình 
đã phóng không đúng với quy cách của nó nên trở thành người không hữu 
dụng. Con trình bày như thê này; ở trong các vị thiền sư thì có một vị tỳ 
kheo, vị này lúc còn là cư sĩ thì học vấn không nhiều, nhưng khi gặp được 
vị Đại Đức chỉ cho cách là mình cầm cái gì thì ghi nhận cái đó, bất luận là 
mình buôn bán, mình cầm món gì đưa cho người ta rồi người ta đưa tiền 
thì mình ghi nhận ở chỗ đó. Một thời gian sau thì vị này thấy kiểm soát 
được đời sống của mình, có nghĩa là việc gì ai hỏi thì nghĩ cho kỹ. 
Thường thường mình sống trong nhà hễ ai hỏi mình thì mình lại quên mắt, 
vì mình sông quá nhiều với thất niệm nên không ghi nhận hiện tại. Thật sự 
trong đời sống, luôn cả những người làm văn phòng cũng vậy nêu khi viết 
một chương trình gì đó, nhớ được trong chương trình đó mà ai muốn hỏi 
về văn thư hoặc hợp đồng ký ngày mấy ngày mấy v.v... nêu mình để ý 
như vậy thì rõ ràng người ta hỏi mình cũng y như người ta hỏi cái máy vi 
tính vậy. Thường thì vị cư sĩ này khi được vị trưởng lão dạy như vậy thì 
vị này buôn bán cái gì cũng ghỉ nhận như vậy, dù là cầm cái cân hay bốc 
một số đồ đề vô cân hoặc gói lại bán, vị đó luôn luôn để ý như vậy. Sự để 
ý một thời gian sau thì vị này tuần tự tu tập và vị này chứng đắc đạo quả 
rất đễ. Dù vị này thì không có học thức nhiều nhưng mà vị này thật sự 
thực hành. 


Cũng như vậy thường thường chúng ta sống trong một gia đình, trong một 
xã hội, trong một đoàn thể, một công ty xí nghiệp nào đó nếu chúng ta ăn 
uống cũng có chừng mực và biết bữa nay mình ăn cái gì nếu lỡ trúng độc 
hoặc bị đau bụng hay khi nào cũng biết hôm bữa mình ăn món gì lạ món 
gì quen. Nên một người thật sự mà họ sống mà biết họ ăn cái gì bữa nay, 
họ uống nước gì, nước canh, nước cam, nước lọc hay nước gì đó mà họ 


biết họ uống nước đó thì khi họ đau bụng hoặc họ bị ngộ độc thì họ có thể 
nói cho người ta được và người ta cũng có thê giúp cho người này rất dễ. 
Thường thường mình vào bệnh viện mình bị thổ tả hay bị trúng độc người 
ta hỏi mình ăn cái gì mình uống cái gì, mình ă ăn uống như vậy để người ta 
muốn hỏi như vậy để mình nhớ lại mình ăn uống cái gì đó. Hoặc những 
loại rau củ hiện giờ là những loại có nhiều chất độc mà người ta có thê biết 
được mình ăn chất rau chất đó và người ta có thể có liều thuốc trị cho 
mình rất dễ. Nên thường dù mình ăn uống mình sinh hoạt sao đó mà mình 
có sự ghi nhận mình biết, thì là một người có nếp sống chừng mực như 
vậy. Chớ một người thường thất niệm thì họ hay thái quá bất cập, lúc làm 
thì làm tích cực, lúc bỏ thì bỏ trôi lăn, những người như vậy là họ thiếu 
chánh niệm, những người như vậy thì hình như ít ai dám giao việc cho 
người này, lúc làm thì làm cắm đầu cắm cổ làm đến bịnh luôn, lúc không 
làm thì ở không đi chơi hoài. Cũng vậy, mình thấy rằng một người sống 
có chừng mực thì xã hội rất cần những người đó và trong gia đình của 
chúng ta cũng cần những người sông có chừng mực ,và họ ăn uống cái gì 
họ cũng biết được mình đang ăn uống cái gì hay làm cái gì thì những 
người này thật sự là những người cư sĩ hay người xuất gia rất là lợi ích và 
có thể làm gương mẫu cho mọi người được. Thì con xin trả lời với câu 
của TT Giác Đăng là như vậy. 


Phần thảo luận 
4) TT Thích Giác Chánh 
Minh Hạnh chuyên biên 


TT Giác Đắng: Thưa Sư Trưởng con xin được hỏi Sư Trưởng một câu là 
chúng ta nói đến chánh niệm là một cách ghi nhận mà mình không có 
phản ứng không có thái độ đối với cái gì nó xảy ra, nhưng mà rồi chúng ta 
cũng nói răng chánh niệm có khả năng hoá giải nhất là những cảm xúc vui 
buồn hay là những phiền não trong lòng. Thì nếu ghi nhận mà không có 
thái độ gì hết thì nó hoá giải bằng cách nào. Chúng con xin Sư Trưởng 
hoan hỷ giảng thêm một ít về điểm này cho qúy Phật tử 


Sư Trướng: Câu hỏi của TT Giác Đăng nói là chánh niệm thì có khả 
năng hoá giải những phiền não như ác pháp bất thiện pháp, như vậy thì 
hoá giải bằng cách nào? Ở đây tôi có thể trả lời bằng cách rất đơn giản rõ 
ràng nhất theo ý nghĩa A Tỳ Đàm thì tâm không thê một lúc mà biết hai 
cảnh, và cũng không thể có hai tâm một lúc mà cùng sanh, do đó hễ khi ta 
biết cảnh này thì không biết cảnh kia, mà có tâm này thì không có tâm nọ, 
mà chánh niệm thì nó chỉ có trong phạm vi của tâm sobana citta là tâm hảo 
chứ nó không có trong phần asobana là vô tịnh hảo. Tức là kế cả tâm bất 
thiện và tâm vô nhân cũng không có niệm, mà hễ niệm có mặt thì thiện 
pháp có mặt, mà thiện pháp có mặt thì bất thiện pháp không có mặt, do đó 
sở dĩ chúng ta thấy người đó dầu có tu tập chánh niệm hay niệm xứ nhưng 
vẫn còn sân hay vân còn nóng giận. Nói chung là phiền não bởi vì cái 
niệm nó lỗ đỗ như thí dụ hồi nãy tôi dẫn dụ; giống như máy chụp hình 
riêng từng tắm do đó nên nó còn xen kẽ, còn nêu quay phim như có chánh 
niệm liên tục thì bất cứ người đó họ đưa tay lên đề tay xuông những động 
tác nào làm đều được thu vào tất cả. Cũng vậy nếu có chánh niệm liên tục 
thì ác pháp, bất thiện pháp sẽ không có mặt, tự nó hoá giải tức là tự làm 
cho chánh niệm có mặt là thiện pháp có mặt thì những vui buồn phiền não 
ác pháp bắt thiện pháp tự nó bị đào thải. 


Điều này là chính vì sự tu tập chánh niệm có lợi như vậy, và chánh niệm 
ghi nhận bât cứ cảnh gì sanh lên ghi nhận được thì phải biệt răng chánh 
niệm này chăng những chỉ trong tâm tịnh hảo mà nó thuộc về phân ý thức. 


Một vị Bà la môn hỏi Đức Phật; “mắt, tai, mũi, lưỡi, ý, thân, nhãn căn, nhĩ 
căn, ý căn, thiệt căn, và thân căn có đối cảnh sai khác, tức là con mắt thì 
có cảnh sắc, tai thì có cảnh thinh, mũi thì cảnh khí, lưỡi thì có cảnh vị, 
thân thì có cảnh xúc, nên gọi là mỗi căn thì có đối cảnh sai khác, hành 
cảnh sai khác, chúng không có sự là hoàn quyệt với nhau; là nhãn thức 
sanh lên nhĩ căn hay bắt cảnh thinh hay bắt các cảnh vị thứ khác. Do đó 
nên mới nói là đối cảnh sẽ khác, hành cảnh sẽ khác, chúng không có sự 
hoàn quyệt với nhau, như vậy thì lấy gì làm điểm quy hướng?” Đức Phật 


Ngài trả lời là: “lấy ý ý làm chỗ quy hướng, thì điều này chúng ta học trong 
Vị Diệu Pháp thấy rất rõ dầu cho mắt thấy cảnh sắc, tai nghe cảnh thinh 
rồi có nhãn thức, nhĩ thức sanh khởi nhưng sau nhãn thức, nhĩ thức đó thì 
những tâm như là tâm tiếp thu quan sát phân đoán cho tới những tâm 
javana là tâm tốc thì nó đều là ý thức cả nên gọi là lấy ý mà quy hướng”. 


“Ý lấy gì làm điểm quy hướng?” Đức Phật đáp; “lây niệm làm điểm quy 
hướng, thì đây là nói lên sự tu tập tốt hơn, nếu không có niệm làm điểm 
quy hướng thì ý có thể phan theo duyên chạy theo trần cảnh, và hễ mắt 
thấy thì nhận ra cảnh sắc tham sân khởi lên, tai nghe tiếng thành ý bị động 
cũng bị chi phối mãi, còn nêu có niệm gom lại thì ý thức này được an lập 
nên được đặt để vững chắc, trong khi đối tượng ghi vào nó chỉ có bổn 
phận ghi nhận.” 


Vị bà la môn này lại hỏi tiếp: “niệm lấy gì làm chỗ quy hướng?” Đức Phật 
dạy: “lấy điều giải thoát làm quy hướng, giải thoát cái gì? niệm ở đây là 
cái gì sanh lên nhưng thấy chỉ là thấy, nghe chỉ là nghe, mũi ngửi, lưỡi 
nêm, thân cảm xúc chỉ là cảm giác, rồi thì ý thức khởi lên chỉ là Sự biết 
như vậy thì khi đối cảnh sanh lên, nhưng cũng như câu duyên qua rồi cảnh 
cũng không. Nếu hình ảnh hiện lên kiếng thì lúc đó chánh niệm cũng 
giống như tắm kiếng lớn, hễ khi người đó đi khuất thì nó cũng mắt chứ nó 
không còn lưu lại một cái gì trong tắm kiếng đó như thế nào, thì đối với 
niệm có sự giải thoát tức là khi nó hiện thì nhận biết.” 


Rồi vị Bà la môn này hỏi tiếp: “giải thoát lấy gì làm điểm quy hướng?” 
Đức Phật đáp: “lấy Niết bàn làm điểm quy hướng, tức là Niết bàn là 
“nirodha” là sự tịch diệt văng lặng. Chính vì sự tu tập này là có sự hoá giải 
những ác pháp những bắt thiện pháp tuần tự như đã trình bày.” 


Và khi được Đức Phật trả lời như vậy vị Bà la môn Ty lại hỏi tiếp: “Niết 
bàn lấy gì làm quy hướng?” thì Đức Phật trả lời: “thôi vừa rồi nè Bà la 
môn, bất cứ vấn đề nào cũng phải đi đến hồi kết thúc. Hơn nữa trong giáo 
pháp này lấy Niết bàn làm điểm tựa, lấy Niết bàn làm cứu cánh”. Và khi 
Đức Phật giảng xong thì vị này rất hoan hỷ đã chứng quả A Na Hàm. 


Lấy đoạn Phật ngôn vấn đáp. kế trên như là cũng đủ để trả lời qua câu hỏi 
của TT Giác Đăng về vấn đề chánh niệm có thê hoá giải được tâm mình 
như thế nào thì để ý như câu Phật ngôn tôi vừa chích dẫn ở trên là như 
vậy. 


Phần thảo luận 
5) TTTuệSiêu 
Tu Nữ Như Nguyện và Tu Nữ Như Tâm chuyên biên 


TT Giác Đẳng: Bạch TT Tuệ Siêu hoan hỷ nói về một điều là có nhiều 
Phật tử tin răng mình hành thiền tu tập chánh niệm phải ở trong một điều 
kiện tương đối rất lý tưởng, lý tưởng về chỗ ở, lý tưởng về thực phẩm, lý 
tưởng vê đề mục, lý tưởng về những người mình thân cận. Nhưng trên 
thực tế thì ngoại trừ những khoá thiền hay một vài cơ duyên tốt cho một 
người nào đó, đa phần chúng ta không gặp được những môi trường hay 
điều kiện thích hợp cho sự thực hành như vậy, và do vậy những người này 
không thấy hứng thú để thực hành và không phát tâm đề thực hành ,bởi vì 
thấy răng mình chưa làm thì đã thấy trở ngại. TT Tuệ Siêu có lời khuyên 
nào về điểm này không, nêu có được thì xin thỉnh TT Tuệ Siêu. 


TT Tuệ Siêu: Trước hết lập lại cái ý của TT Giác Đăng là người mà muốn 
tu tập có chánh niệm vững vàng thì phải có những điều kiện thích hợp như 
chỗ ở thích hợp, vật thực thích hợp, hay người thân cận thích hợp, hoặc 
pháp thích hợp. Thế thì nếu như một người không có những điêu kiện 
thích hợp như vậy có thể nào người đó vẫn có thể phát triển được chánh 
niệm hay không? 


Kính thưa qúi vị điều kiện thích hợp tất nhiên đó là một sự thuận lợi cho vị 
hành giả để phát triển chánh niệm, nhưng khuynh hướng của chúng sanh 
và sự thuần thục của chúng sanh có những điểm khác nhau, cũng có 
trường hợp ngoại lệ là có vị hành giả mặc dù không đủ các điều kiện thích 
hợp và không có một trong những điều kiện thích hợp đó nhưng vị hành 
giả này nếu như chánh niệm thuần thục đã tu tập thuần thục thì ngay trong 
lúc đó trong hoàn cảnh đó vị hành giả vẫn có thê có được chánh niệm. 


Chúng ta đã đọc trong kinh điển hoặc trong chú giải ghi nhận nhiều trường 
hợp vị tỳ kheo khi các vị sống ở rừng, thỉnh thoảng các vị cũng gặp một 
vài trở ngại cho việc khuất thực ăn uống nhiều khi thiếu thốn hoặc đi 
khuất thực mà không có thức ăn, các vị đó cũng có thể tự mình giữ được 
chánh niệm trau đồi chánh niệm và có thể đắc được đạo quả A La Hán. 
Cũng có những trường hợp những vị tỳ kheo độc cư không có sự thân cận 
với một bạn đồng phạm hạnh nào khác, mà chỉ sống một mình tại tha ma 
mộ địa hoặc ở dưới một gốc cây của một khu rừng chăng hạn, sống đơn 
độc như vậy thôi, vị đó vân có thể phát triển chánh niệm được. Cũng có 
những trường hợp một số vị tỳ kheo ở những trú xứ không thích hợp hoặc 
Ở trong bối cảnh thực tại không thích hợp nhưng vị đó vẫn có thể phát 
triển được chánh niệm được đề có thê chứng đắc được thiên. 


Thí dụ như Đức Phật cũng có kế lại câu chuyện quá khứ tiền thân của 
Ngài khi Ngài là một vị đạo sĩ đã tu tập nhiêu về thiên định và chứng được 


thiền nhưng sau đó vì uy lực của Ngài khiến cho các vị chư thiên này ở 
trong rừng rất bực bội, vì mỗi khi vị đạo sĩ ngự ở dưới gốc cây thì các vị 
chư thiên đó không thể ngồi ở trên cao hơn được, cho nên các vị chư thiên 
đó đã đi vào trong thành vua Bãrãnãsĩ và khiến cho các vị Bà la môn đã 
tâu với Đức vua rằng, nếu cuộc cúng đàn này có vị đạo sĩ có uy lực như 
vậy đi đến đề làm chủ tế thì như vậy sẽ thành tựu tốt đẹp hơn. Làm sao 
mà gọi vị đạo sĩ đó về để vị đạo sĩ đó đứng làm chủ tế lễ đàn này. Thế là 
họ đưa công chúa Candadev vào rừng để cám dỗ vị đạo sĩ này, thoạt đầu 
thì vị đạo sĩ đó cứng rắn nhưng sau đó vì sắc đẹp của công chúa Candadevì 
vị đạo sĩ này đã siêu lòng và đi theo công chúa Candadevì trở về hoàng 
cung. Và ngay thời điểm cử hành lễ cúng tế thần lửa, vị đạo sĩ vì chấp 
nhận để được sống với công chúa Candadevì nguyên là người đẹp nên vị 
này đã mắt hết thần thông, vị này đang chuẩn bị cầm trên tay một con dao 
để giết những sinh vật lấy máu cúng tế thần lửa, thì ngay trong lúc đó quân 
chúng vây quanh ở bên ngoài họ ồn ào la hét và phản đối hành vi của vị 
đạo sĩ này. Bấy giờ vị đạo sĩ là tiền thân Bồ Tát Ngài đã khởi lên lòng tàm 
qúy, lúc đó Ngài đã tự nhận được nỗi lầm khuyết điểm của mình, sự yếu 
mềm của nội tâm mình, và Ngài đã quăng bỏ con dao ở trên tay, Ngài lập 
tức quay trở lại với chánh niệm và đê mục mà Ngài đã từng tu chứng, 
Ngài đắc thiền và bay lên trên không, ngồi trên hư không thuyết pháp cho 
quân chúng nghe, nhờ vậy mà đức vua cùng quân thần và dân chúng họ đã 
an trú trong ngũ giới trong điều thiện rồi Ngài bay về tuyết lãnh. 


Thì trong trường hợp này cho chúng ta thấy với một vị thuần thục về 
chánh niệm trước đây thì ngay trong hiện tại mặc dù đang ở một nơi 
không thuận lợi, tức là ồn ào hay đông người v.v... nhưng vị đó đã thuần 
thục thì vẫn có khả năng để giữ chánh niệm được nếu muốn. Do vậy theo 
chúng tôi thì một điều thích hợp quan trọng nhất để có chánh niệm chính 
là pháp thích hợp (Dhamma kappiya). Tức là đề mục thích hợp với cơ 
tánh của mình, chỉ có điều đó là quan trọng thôi còn ba điều kia tức là chỗ 
ở thích hợp, vật thực thích hợp và bạn lữ thích hợp đều là những điều kiện 
có hoặc không có được những môi trường thích hợp đó thì cũng chẳng 
sao. Có trường hợp ngoại lệ mà vị này có thê giữ được chánh niệm. 
Chúng tôi hy vọng răng khi trình bày vấn đề này ra qúi vị sẽ hiểu được 
điều chúng tôi muốn nói ở đây sẽ giúp cho chúng ta trong việc tu tập, 
chúng ta yên tâm là có những người Phật tử là những vị hành giả muốn tu 
tập thiền nhưng xét thấy rằng tại gia đình thì điều kiện chỗ ở không thích 
hợp hay thân cận trong gia đình không có sự thích hợp, hoặc trong đời 
sống hàng ngày phải thuộc vào vật thực người khác cho mình ăn uống gì 
đó, thì như vậy vật thực cũng không thích hợp làm sao mà thực tập thiền 
định được. Ở đây kính thưa qúi vị, chúng ta chỉ cần có được một ý chí có 
được một tâm nguyện được sự quyết tâm đề tu tập, thì lúc ban đầu hơi khó 
nhưng sau dần đà thì chúng ta cũng chánh niệm được dễ thôi, chỉ có điều 
là chúng ta nên quan tâm tuyệt đối với những đề mục mà chúng ta chọn để 
tu tập, chúng ta phải chọn đề mục cho thích ứng với hoàn cảnh của mình 
thì như vậy việc chúng ta chánh niệm là chúng ta cần điều kiện tiên quyết 


đó thôi, còn ba điều kiện kia có cũng được không có cũng được, nếu có thì 
dễ phát sanh chánh niệm còn nếu không có thì chúng ta phải luyện tập thì 
nó hơi rắc rỗi một chút. Đó là câu trả lời của chúng tôi cho câu hỏi của TT 
Giác Đăng 


Ph ân Kết Luận 
TT Giác Đăng 
Minh Hạnh chuyên biên 


TT Giác Đắng: Ông bà của chúng ta ngày xưa có nói rằng “Vạn sự khởi 
đầu nan.” Khó là ở bước đầu nhưng thường cái khó ở trong việc tu tập 
chánh niệm bước ban đầu không phải là tại vì nó quá khó, mà thường 
những khó khăn đó nó đến từ chính chúng ta, nó hơi lạ, nó hay đi ngược 
lại với thói quen của mình và đôi khi nó hơi nhàm chán, như vậy chúng ta 
không đủ sức thuyết phục chính mình bắt đầu và tiếp tục. Tương tự như ai 
cũng biết rằng tập thể dục là tốt cho thân nhưng không có mấy ai siêng 
năng tập thể dục. Thưa qúi vị một khi chúng ta đã có thể huân tập được 
khả năng chánh niệm ở mức độ nào đó rồi thì chúng ta sẽ thấy được rằng 
đó chính là nơi nương nhờ của mình, đó là nơi nương tựa của mình. 
Chánh niệm cho phép chúng ta đứng vào vị trí tốt nhất đề nhìn sự vật, để 
quan sát sự vật và để sông với tất cả những gì xảy ra trong cuộc đời này. 
Đức Phật Ngài dùng rất nhiều bài pháp và Ngài đã dùng rất nhiều cách 
khác nhau đề khuyến khích những người tu tập tiếp tục hành trình ở trên 
con đường mà mình đi cho đù có những thất bại hay là trở ngại ban đầu. 


Chúng tôi xin được nhắc lại một lần nữa đối với chánh niệm thật sự không 
có gì gọi là trở ngại, trong tầm nhìn của chánh niệm thì thuận hay nghịch, 
phiên não hay không phiền não, tâm cao qúy hay tâm thấp hèn, thân khoẻ 
hay không khỏe, tất cả đều là đối tượng của chánh niệm, và chánh niệm có 
thê nhìn mà không lấy đó làm điều kiện để nói rằng mình được như vậy thì 
mình không làm nữa, mình được như vậy thì đã mãn nguyện rồi hay mình 
không được như vậy thì mình không tiếp tục. Ở trong thái độ chánh niệm 
không có thái độ đó, mà chánh niệm biết rằng cái gì xảy ra thì biết nó xảy 
ra, hê mình thấy mình biết là mình thấy, nghe mình biết là nghe. Một khi 
chúng ta đã thật sự lãnh hội được yếu lý này thì chúng ta sẽ mạnh dạn đi 
tới, không tự mình làm khó mình, không tự mình đặt ra quá nhiều điều 
kiện cho chính mình. 


Đôi khi thưa qúi vị chúng ta cũng nên khách quan để nhìn lại một điều là 
thường những khó khăn trở ngại nó do chính mình tạo nên, nó do chính 
mình vì áp lực hay đặt điều kiện với chính mình. Một câu nói rất quen 
thuộc của cái học mà nhiều người đã được nghe "Đường đi khó không khó 
vì ngăn sông cách núi, mà khó vì lòng người ngại núi e sông." Khi mà 
chúng ta nói sông với núi trở ngại thì cái đó nó cũng có trở ngại, nhưng cái 
trở ngại lớn nhất của chúng ta là tại vì chúng ta ngại, cái ái ngại đó nó 
cũng được áp dụng trong trường hợp này. Không phải vì con đường 
chánh niệm quá khó tu tập mà tại vì chúng ta tự đặt để cho mình quá nhiều 
điều kiện. Cũng như có những người rất khó tính, họ tạo rất nhiều điều 
kiện, mà khi nào có đủ điều kiện đó họ mới có thể cười được, mới có thể 
hạnh phúc được, mới có thể an lạc được. Chúng ta có thê hạnh phúc, nếu 


chúng ta khát nước người nào đó cho chúng ta một ly nước lạnh thôi cũng 
là hạnh phúc TỒi, hay mình đi đâu có một người cho mình một cử chỉ thân 
thiện, một nụ cười thân thiện mình cũng cảm thấy an lạc được. Tuy nhiên 
có những người tự đặt cho mình những cái rất là khó, mình phải có cái này 
mình mới được hạnh phúc, mình phải có cái kia mình mới được hạnh 
phúc, mình phải thành tựu cái nọ mới hạnh phúc là bởi vì chúng ta đặt đề 
điều kiện quá nhiều, quá cao. Do đó chúng ta khó có được hạnh phúc bởi 
vì chính mình tự nghiệt ngã lấy mình, tự khó khăn lấy chính mình. Nên 
đổi với các vị thiển sư bất cứ một thiên sinh nào ở trong thời kỳ đầu tiên 
đêu phải trải qua khó khăn làm thế nào để thư thới nhẹ nhàng, và đề thoải 
mái với chánh niệm thỏai mái với hơi thở, thoải mái với từng bước chân 
của mình, thoải mái đó nó đến từ sự thảo gỡ những điễu kiện mà mình tự 
đặt cho chính mình. Qúi Phật tử có biết răng nhiều người không ngồi 
thiền được là tại vì họ không tìm được một cái toạ cụ như ý họ muôn, hay 
họ không ngồi thiền được là tại vì họ không thể có có được một thiền 
đường như họ mong mỏi. Tất cả những điều đó nó chỉ là yếu tố phụ thôi, 
yếu tố chính của chúng ta là chúng ta phải chủ động. Đối với chánh niệm 
trong pháp tu thiền quán hay thiền Tứ Niệm Xứ thì mọi vật đù có ra sao, 
có ở trong điều kiện nào cũng được, chúng ta sẽ duy trì gìn giữ chánh 
niệm của mình, chúng ta sẽ tiếp tục và tiếp tục trời năng cũng vậy, trời 
mưa cũng vậy, trong người khoẻ mạnh, trong người khó chịu, vui buồn 
thuận nghịch mình có thê nhìn đối tượng ở bên ngoài. Thí dụ cái thuận nó 
đến từ bên ngoài, cái nghịch đến từ bên ngoài và thuận nghịch đó cũng tạo 
ra phản ứng trong lòng, thì phản ứng trong lòng cũng nên được nhìn. Ai 
đã trải qua thiền vị tu tập chánh niệm rồi sẽ tìm thấy sự vi diệu của pháp tu 
này, chỉ có những người thật sự hiểu được chánh niệm mới hiểu thể nào là 
một thái độ không phân biệt, không phân biệt ở đây không có nghĩa là sao 
cũng được, mà không phân biệt ở tại đây là cái gì cũng là nằm trong đối 
tượng của chánh niệm, cái gì cũng có thể quán sát bằng chánh niệm được 
hết và không lấy đó làm điều lớn chuyện, chuyện đó chỉ đơn thuần như 
vậy thôi./. 


Bài 3 - Niệm Thân 
Giảng ngày 29 tháng 5 năm 2007 
Minh Hạnh và Chánh Hạnh chuyên biên 


Bài giảng chính 
TT Thích Giác Đăng 
Minh Hạnh chuyên biên 


TT Giác Đắng: Tuần vừa rồi chúng ta nói về bốn pháp Niệm Xứ, ngày 
hôm nay chúng ta đi vào chỉ tiết đầu tiên là " niệm thân”. Ở cuối bài về Tứ 
Niệm Xứ chúng ta sẽ có dịp để nói một cách tổng quát chung tất cả bốn 
niệm xứ sau khi bồn chỉ này được đề cập đầy đủ. Đề tài ngày hôm nay 
chúng ta sẽ bàn về "niệm thân". Khi nói đến niệm thân thì chúng ta hiểu 
đó là hướng chánh niệm của chúng ta làm thế nào để có thê sống với thân 
của mình, theo đối được những gì đang xảy ra trên thân, thấy biết được 
những hiện tướng thuộc về thân. Và khi nói đến thân có nghĩa là thuộc về 
vật chất có ba điêm chúng ta phải nói đến tại đây: 


1) Đó là nhịp điệu của vật chất hay nhịp điệu của thân tương đối chậm so 
với tâm của chúng ta. Giả sử như qúi vị nghĩ đến chuyện đi từ một thành 
phố này sang thành phố khác, chúng ta phải đi bằng từng bước chân của 
mình hay đi nhanh lắm thì bằng xe nhưng điều đó cũng không nhanh bằng 
mức độ của tâm, đó là một thí dụ về sự chậm của vật chất so với tỉnh thần. 
Hoặc giả chúng ta nhìn một bông hoa khi nói rằng "Hoa tươi nhưng sẽ úa 
sào, tấm thân tứ đại khỏi sao suy tàn." Mình biết tắm thân tứ đại sẽ tàn lụn 
như bông hoa cũng sẽ bị héo úa đi, nhưng bông hoa khi héo úa, trạng thái 
héo úa có thể nói đến rất chậm so với sự tưởng nghĩ lãnh hội của chúng ta. 
Bởi vì sao? bởi vì vật chất có nhịp điệu riêng của vật chất, và tâm có nhịp 
điệu riêng của tâm. 


Trong A Tỳ Đàm của tạng Pali nói rằng vật chất những đơn vị gọi là sát na 
của sắc pháp sanh diệt chậm ấp 17 lần sát na sinh diệt của tâm, con số đó 
không cân phải đi vào chỉ tiết, chỉ cần để ý trong đời sống hằng ngày thì 
chúng ta thấy rằng giữa thân và tâm không song hành và đây là vân đè. 
Tại vì sao vậy? Tại vì khi chúng ta niệm thân tức là hướng đến chánh niệm 
của mình để bám sát sống với thân, nhưng khi chúng ta bám sát sống với 
thân mà nhịp điệu của thân và tâm không đồng hành, không đồng nhịp thì 
thưa qúi vị ở đó có vấn đề. Tương tựa như hai người sống chung với nhau 
hay làm việc chung với nhau mà một người làm việc nhanh quá, một 
người làm việc chậm quá, thì để hai bên có thể làm việc chung với nhau 
được thì phải điều chỉnh một chút, thích nghi một chút, linh động một 
chút, phải nói đến dùng một chữ gọi là 'khéo” một chút nếu không thì 
người này sẽ bỏ người kia. Có những lần chúng tôi đi xa cùng với một 
phái đoàn để thăm viếng một nơi nào đó, lâu lâu chúng tôi phải tự điều 
chỉnh đi chậm lại (tại vì chúng tôi đi hơi nhanh), trong lúc đó thì có nhiều 
vị trong phái đoàn đi tương đối chậm, chúng tôi cũng phải ráng cố gắng để 


tác động vị đó đi nhanh hơn một chút, bởi vì nếu chúng tôi đi nhanh quá 
hay những vị khác đi chậm quá thì thường thường là bỏ nhau môi người đi 
một khoảng cách. 


Khi một hành giả sống với thân điều đầu tiên chúng ta lưu ý là "nhịp điệu 
của thân" không đi song hành với "nhịp điệu của tâm” và đây là một trong 
những trở ngại lớn. Ngài Mahashi trong kinh nghiệm giảng dạy của Ngài 
thì Ngài làm một việc điều chỉnh - ở đây là một kỹ thuật của riêng Ngài - 
là dùng tâm chánh niệm cố gắng để điều khiển thân cho chậm lại, ví dụ 
bước đi của chân, mọi khi chúng ta đi bình thường với vận tốc là 7 cây 
số/giờ, bây giờ chúng ta chỉ đi còn 2 cây số/giờ mà thôi, và trong cách 
bước đi chậm như vậy chân nhấc lên đưa tới đặt chân xuống - thường 
thường những thiền sinh của Ngài hay dùng chữ: đở, bước, đạp để theo 
dõi bước chân của mình - Trong lúc đó thì Ngài Tangpulu là Bốn Sư của 
chúng tôi thì Ngài nói rằng chuyện đi kinh hành không nhất thiết là đi 
chậm, tùy theo căn tính của mỗi người và riêng về Ngài Tangpulu thì Ngài 
đi kinh hành rất nhanh và đôi khi Ngài đi kinh hành nhanh hơn bình 
thường tại vì đó là nhịp điệu của tâm của Ngài. Ngài có nói rằng: 


“Có những người tâm họ nhậm lẹ mau mãn mà bắt họ đi theo cách đi 
chậm từ từ thì họ sẽ bị căng thắng và không có lợi cho họ hơn là họ đi một 
cách bình thường, tức là họ đi bình thường hay nhanh một chút nhưng làm 
sao đem ý thức về bước chân của mình đặt dưới bàn chân, đi lâu ngày họ 
sẽ thấy hiện rõ chân đang đi tới, họ biết họ đi tới.” 


Trong kinh thì Đức Phật Ngài không đề cập đến nhịp điệu đối với các oai 
nghi. ví dụ như Ngài nói răng: “ VỊ tỳ kheo đi tới biết đi tới, đi lui biết đi 
lui, đi xoay người thì biết xoay người.” Chỉ có một điều Đức Phật Ngài 
đặc biệt đề cập đến nhịp điệu, đó là hơi thở. Ngài nói rằng: “Hơi thỏ dài 
biết hơi thở dài, hơi thở ngắn biết hơi thở ngắn, hơi thở ra dài biết hơi thở 
ra dài, hơi thở vô dài biết hơi thở vô dài, hơi thở ra ngắn biết hơi thở ra 
ngắn.” Ngài dùng thí dụ của một người thợ đệt vải, người thợ quay tua, 
quay chậm quay nhanh biết mình quay chậm quay nhanh, đó là ý thức đo 
việc quen tay thạo tay, tâm và thân làm chung với nhau. Nhưng nhịp độ 
của hơi thở vô, thở ra, thở dài, thở ngắn điều đó là tự nhiên - chúng ta thấy 
nói rõ ràng ở trong kinh nói như vậy - có một điều là chúng ta nên sống 
với tự nhiên đó bằng cách ghi nhận hơi thở ra dài, hơi thở vô dài, hơi thở 
ra ngắn, hơi thở vô ngắn, nhưng không điều khiến hơi thở, nghĩa là thở 
một cách tự nhiên. Thì đây là một điểm tương đối khó cho hành giả trong 
thời gian đầu vào tu tập, bởi vì tâm của chúng ta quen suy nghĩ và suy 
nghĩ rất nhanh. Trong khi đó thì thế giới của thân tương đôi chậm không 
đi theo một nhịp độ do vậy chúng ta phải “compensate”, chúng tôi dùng 
chữ “eompensate” ở đây tạm gọi là “bù đắp” vào hay là “bù trừ” bằng 
cách là càng lúc chúng ta càng phải chú ý vào chỉ tiết. 


Chỉ tiết giúp cho chúng ta khoả lấp khoảng trống của sự nhanh chậm đó. 


Như trường hợp mình nói rằng đi-đứng-nằm-ngồi là bốn đại oai nghỉ, 
nhưng bốn đại oai nghi đó nhanh chóng trở thành cái gì đó mà chúng ta 
không có. Thí dụ qúi vị đang ngồi, khi chúng ta vừa đặt bàn toạ ngồi 
xuống ghế thì chúng ta có thể ý thức được rằng mình ngồi, nhưng sau đó 
thì sao? sau đó thì tư thế ngồi trở thành không đáng ghi nhận nữa, không 
rõ là qúi vị đang ngồi, chăng lẽ qúi vị cứ nói “ngồi à”, “ngồi à”, cứ nói 
hoài thì như vậy không thê cho chúng ta một nhịp điệu rõ ràng như hơi thở 


ra vào. 


Lần trước chúng tôi nói rằng một hành giả phải có một bản địa để trở về 
tức là chúng ta trở về với hơi thở. Chính thật ra thì hầu hết (chúng tôi 
không nói tật cả ) các thiền Sư đều khuyên là ví dụ mình đi kinh hành, lúc 
mình sắp xoay người trở lại, mình đi tới hay đi lui hay sắp xoay người trở 
lại thì nên đứng lại và trước khi đổi hướng đi để quay người thì đứng lại 
và niệm hơi thở. Nhưng cũng có một điều khác chúng ta tìm thấy trong 
kinh “Niệm Xứ” là ngoài đại uy nghi còn có tiêu oai nghi. 


Chữ “oali nghi” trong đạo khác với chữ “oai nghỉ” ở ngoài. Chữ “oal 
nghỉ” ở đây chúng ta nói là những cử động của thân, ví dụ như đi-đứng- 
năm-ngồi thì đại oai nghi và tiểu oai nghi nói lên một tư thế và cử động 
của thân. Nhưng chữ “oai nghĩ” nó bù lắp, nó khoả lắp những khoản trống 
khi chúng ta đang sống, với thân của mình như: đi tới, đi lui, xoay người, 
hoặc giả là tiếp xúc, thấy đụng, v.v.. và những điều đó có thê được theo 
dõi, có thể được lưu tâm. Thường thường khi chúng ta không để ý đến 
thân của mình thì cái nhìn của chúng ta đối với thân tông quát lắm, không 
có chỉ tiết, tuy vậy khi mình sống với thân của mình lâu thì mình sẽ thấy ở 
đó được nhiều chi tiết hơn. 


Có những trường hợp chúng ta trồng cây. Chúng tôi thì không biết trồng 
cây, và ít khi nào trồng, và cũng không chuyên về điều này do đó chúng 
tôi chỉ thấy cây một cách đại loại thôi, nhưng lâu lâu ngồi xuống nghe Hoà 
Thượng nói về cây mới hiểu được rễ là như vậy, rễ nào mạnh, rễ nào yếu, 
rồi cây là như vậy, lá là như vậy. Thì đối với một người quen thuộc với 
cây họ sẽ nhìn thấy cây với chỉ tiết khác hơn người không quen thuộc. 
Hay chúng ta sinh hoạt trong rơom Diệu Pháp này, nhiều khi qúi vị vào, 
qúi vị không phải là người trong ban điều hành nên không thấy được 
những trục trặc hay những chỉ tiết, tuy nhiên làm việc trong ban điêu hành 
mình hiểu rằng lúc đó có việc cần phải làm lên làm hơn là mình nhìn thấy 
cái chung chung ở bên ngoài. Thì cho dù cách nào đi nữa thì sự sanh diệt 
của thân, nhịp điệu của thân luôn luôn chậm so với tâm của mình. Thành 
ra hành giả sẽ phải gặp một thời gian rất khó khăn để làm sao có thê đạt 
đến mức độ song hành nghĩa là tâm không qúa nhanh, suy nghĩ không quá 
nhiều và không cảm thấy buồn nản. Sự buồn nản của tâm đến từ chỗ là 
một lúc khi mà thân và tâm cùng sống chung với nhau, tức là đem tâm 
đem chánh niệm của mình trở về với thân của mình thì qúi vị sẽ thấy rằng 
thân diễn ra tương đối chậm và rất thường khi với nhiều hành giả nhất là 


những người quen suy tư nó tạo ra chuyện buồn nản. Hay là chúng ta rời 
bỏ đề mục để chúng ta miên man ở trong tư tưởng của mình, nhất là những 
vị có pháp học nhiều thì lúc bấy giờ qúi vị suy nghĩ rất nhiều, điều này nó 
chỉ có lợi cho về phần tuệ căn mà không có lợi về niệm và định căn. 


Định căn là khả năng bám trụ và niệm căn là khả năng tỉnh táo. Sự bám 
trụ và tỉnh táo là hai cái không thể thiếu, nếu chúng ta ngồi suy tư nhiều 
quá, chúng ta miên man nhiều quá thì có khi nghe vậy chúng ta nghĩ đúng 
với Phật pháp thì điều đó cũng làm giảm đi sức của niệm lực và định lực, 
về điểm này thì chúng ta phải rất cân thận nếu chúng ta là người trang bị 
cho mình nhiều kinh điển thì chúng ta phải tự điều chỉnh lại một chút. 
Cho dù trên phương diện niệm thân có cách nào đi nữa thì qúi Phật tử 
những hành giả tu tập phải nhớ một điều rằng đối với hầu hết, đối với 
phần đông thì hơi thở vẫn là đề mục thích hợp tại vì hơi thở mang nhiều 
đặc tính, nó có hai nhịp điệu ra vào cho chúng ta một cái gọi là tương phản 
hay confract. 


Sự tương phản giúp cho chúng ta dễ dàng thấy, thấy đễ dàng hơn là chúng 
ta nhìn cái gì chỉ có một chiều thôi. Chăng những hơi thở có hai nhịp điệu 
ra vào và hơi thở đều đặn lúc nào cũng có - lúc nào cũng có và có một 
cách đều đặn - Hơi thở thì có hơi thở ngắn hơi thở đài, nhưng chữ đều đặn 
ở đây là có hơi thở vào phải có hơi thở ra, có hơi thở ra thì phải có hơi thở 
vào, đặc biệt của hơi thở theo các nhà thiền sư thì nhịp điệu của hơi thở 
tương đối vừa phải, không quá nhanh cũng không quá chậm, vừa phải ở 
đây là trên phương diện thân quán niệm xứ thôi, trên phương diện thọ 
quán và tâm quán niệm xứ thì hơi thở có đôi lúc còn hơi chậm trong cách 
suy nghĩ, cách theo dõi, nhưng tương đối mà nói thì hơi thở là một đề mục 
lý tưởng nhất. 


Chúng tôi lấy một ví dụ trong đời sống hằng ngày là qúi vị có thể thích 
sống với một người rất mau mắn, hay qúi vị thích sông với một người 
tương đối chậm rãi, nhưng bên cạnh người mau mắn, người chậm rãi đó 
có một người mà chúng ta sống thoải mái tương đối nhiều đó là phải 
chăng, không quá nhanh không quá chậm, thì người mà chúng ta sống 
được phải chăng không quá nhanh không quá chậm đó là hơi thở. Khi 
chúng ta sống với hơi thở thì vì hơi thở lúc nào cũng có mặt, hơi thở lúc 
nào cũng cho chúng ta biết mức độ tương đối không nhanh quá không 
chậm quá. Mà cũng phải nói một điều trong phương pháp tu tập chánh 
niệm thì “tốc độ” - ở đây chúng tôi không dùng chữ “tốc độ” tại vì chúng 
tôi sợ là dùng chữ “tốc độ” quý vị nghĩ tới cái gì quá nhanh, mà chúng tôi 
dùng chữ “nhịp điệu” để thay thế vào đó - Thì thân cũng phải được điều 
chỉnh mà tâm cũng phải được điều chỉnh, phải điều chỉnh cả hai chiều, 
nghĩa là sinh hoạt của thân nên chậm lại một chút, ' “trầm lắng” một chút, 
chúng tôi dùng chữ “trầm lắng” ở đây nghĩa là không hoạt động nhanh quá 
mau mắn quá. Nhất là khi chúng ta mới bắt đầu huân tập chánh niệm thì 
tập làm sao giảm thiểu lại một chút những công việc hằng ngày để giống 


như chánh niệm mới vào trong thế giới, thế giới đó là thế giới của thân, do 
vậy phải để cho thân và tâm có thời gian làm quen với nhau. Bên cạnh 
điều này thì tâm cũng phải - tâm ở đây tức là nói chánh niệm - điều chỉnh 
lại cho nó hoạt động chậm lại chớ không thê nhanh. 


Chúng tôi nhắc lại với qúi vị là hai nhịp điệu này không song hành và nêu 

nó không song hành được thì chúng ta mắt đi một yếu tố rất quan trọng đó 
là yếu tố của định, định ở đây cực kỳ quan trọng, ở trong Bát Chánh Đạo 
cũng nói về định, trong Thất Giác Chi cũng nói về định, trong Ngũ Lực, 
Ngũ Căn cũng nói về định, chữ định ở đây tức là chúng tôi dùng chữ gọi là 
“bám trụ” nghĩa là không rời xa, không để cho chúng ta đánh mất đi cái gì 
mà mình theo đuổi. Thì trở ngại lớn của một hành giả là nhịp điệu của 
thân và nhịp điệu của tâm, hai cái không song song với nhau được do đó 
dễ đánh mất chúng, cái này không bám vào cái kia, cái kia không song 
hành với cái này, cái đó là cái mà cần cái khéo, cái kinh nghiệm của một 
hành giả làm thế nào mà thân và tâm có thê đi chung với nhau. Người 
Trung Hoa họ có chữ rất là đẹp để dùng trong trường hợp này, chúng ta 
dùng chữ là “thể nhập”. Thê nhập là chánh niệm và đối tượng chánh 
niệm, năng quán và sở quán gần như là một. Nhiều lần chúng tôi đưa ra 
thí dụ khi lái xe mà mình còn vật lộn với chiếc xe thì mình chưa phải là 
một tài xế giỏi, khi lái xe người tài xế và chiếc xe giống như một, không 
có cảm giác là chủ, khách, năng, sở, người điều khiến Và người bị điều 
khiển. Hay trong trường hợp chánh niệm chúng ta nói rằng năng quán và 
sở quán tức là chánh niệm, và cái bị theo dõi, bị quán sát hai cái đó còn 
chưa có song hành chưa có thể nhập với nhau thì như vậy nó có vấn đề. 
Chúng tôi nhắc lại yêu tố đầu tiên là về nhịp điệu của thân tương đối rất tế 
nhị rất quan trọng. 


2). Khía cạnh thứ hai của niệm thân trong bài học ngày hôm nay chúng ta 
nói về "hiện tướng". Đa số những gì chúng ta biết về vật chất là chúng ta 
biết về bên ngoài. Tại sao chúng ta biết về bên ngoài? Tại vì chúng ta 
thường biết và tìm hiểu bằng. con mắt nhiều, và sự hoạt động của con mắt 
là sự hoạt động của hai chiều kích thôi, chúng ta nói vê trục tung trục 
quặng ngang dọc, chúng ta không nói về chiều sâu, chúng ta không có khả 
năng nhìn vào chiều sâu. Cái nhìn của con mắt giống như máy chụp hình, 
cho dù máy chụp hình dù cảnh của có xa có gần có chiều sâu, nhưng 
thường thường chụp ảnh là một mặt bằng, một mặt phẳng. Về điểm này 
thì người hành giả luôn luôn phải hiểu rằng cho dù chúng ta biết thì chúng 
ta cũng bị một quán tính, chúng ta cũng bị một trường hợp mà chúng tôi 
lấy ví dụ là: 


Qúi Phật tử khi nào nhìn lên bản đồ thế giới họ vẽ một hình chữ nhật 
phẳng lì, nếu qúi vị ráp hai đầu mí lại với nhau nó sẽ trở thành hình ống, 
giống như cái chiếu chúng ta cuốn lại nó không giống hình trái cầu tròn, 
và do vậy giữa Alaska và Nhật Bản ở trên thực tế thì Alaska và Nhật Bản 
rất gần nhau, nhưng khi chúng ta vẽ hình mặt phăng thì chúng ta thấy nó 


rất xa nhau, và đôi khi những khu vực ở bắc cực hay nam cực trở lên rất 
xa, một cái nằm đầu này một cái nằm đầu kia, nhưng trên thực tế thì 
những vùng đó rất gần nhau tại vì nó sẽ chụm vào nhau thành hình trái 
cầu. Ý chúng tôi muốn nói như vậy là khi chúng ta vẽ hình thế giới và 
chúng ta vẽ trên mặt phẳng, không có cách gì chúng ta vẽ được trung thực 
về chiều kích của nó, chiêu kích liên quan đến tại vì trái đất vốn không 
phải là một mặt phẳng chữ nhật như vậy, mà là hình một trái cầu tròn như 
trái banh, thì qúi vị thấy rằng như trái banh làm sao chúng ta vẽ được thì 
đa số những ấn tượng, những hiện tướng mà nó đập vào mắt chúng ta chỉ 
là hai chiều, nó không phải three dimension (ba chiều) chúng ta không 
thấy chiều sâu của nó và cái này nó lại trở thành một cái mà chúng ta gọi 
là một sự cận thị hay viễn thị của chánh niệm đối với thân đối với vật chất. 


Chúng ta cũng cần một chút để điều chỉnh làm sao cho chánh niệm của 
chúng ta khả dĩ có thể đi càng trung thực với thân thì càng tốt và để giải 
quyết điều này thì Đức Phật Ngài dạy cho chúng ta quán về thân qua chiều 
sâu và chiều sâu ở đây chúng ta gọi là sự phân tích. Ví dụ như phân tích 
về tứ đại, bấy giờ thì Ngài dạy phân tích về tứ đại hay về những các thể 
của thân như tóc, lông, móng, răng, da, thịt, xương v.v... Ngài cũng có một 
ví dụ như một người có mắt, tức là người tương đối mắt sáng họ lấy một 
bao đậu trong đó có nhiều thứ đậu và lựa, cái này là đậu đen, cái này là 
đậu đỏ, cái này là đậu ván, họ lựa ra từng phân. Sự phân tính hay chia rẽ 
như vậy cho phép hành giả đi vào trong chiều sâu của vấn đề hơn là chỉ 
nhìn thấy một chiều mặt phẳng bên ngoài. 


Ở đây không phải là một sự suy diễn mà ở đây là sự phân tích giúp cho 
chúng ta thấy chiều sâu. Nhưng về trường hợp của bốn đại: địa đại, phong 
đại, thủy đại, và hoả đại. 


Trong thân của chúng ta có thể rắn giống như tóc, lông, móng, răng, da, 
thịt, xương và chúng ta gọi đó là địa đại tức là đât. 


Chúng ta có thủy đại giống như mật, đàm, mủ, máu, mồ hôi, nước mắt, 
chúng ta dùng chữ gọi là chât loãng thuộc về thủy đại 


Về nhiệt lượng ví dụ như là hơi ấm, hơi nóng tiêu hoá thực phẩm hay hơi 
chât âm trong người v.v... thì vê hoả đại. 


Phong đại tức là thuộc về thể khí, khí tức là hơi, ví dụ như là hơi thở ra 
vào hay là tiêng ợ của chúng ta hay tât cả những gì thuộc về luân lưu của 
thê khí. 


Thì bốn đại đó được nhận thức trong một chiều sâu không phải qua cái 
nhìn mặt phẳng của mắt. Chúng tôi nhắc lại qúi vị một lần nữa là đa số 
vật chất được lãnh hội qua mắt, bằng mắt của chúng ta do vậy nó chỉ nhìn 
có hai chiều, nó không thể nào có chiều sâu được và nhờ vào sự phân tích 


của bốn đại hay của 32 thể trược v.v... cho chúng ta có được cái nhìn chiều 
sâu, điều này cũng là một sự bù đắp lại cho lãnh hội vật chất về mặt ở bên 
ngoài. Đa số thế giới gọi về nhận thức của chúng ta về vật chất qua con 
mắt nhiều hơn và qua một ít liên quan đến xúc giác, thì bấy giờ hành giả 
có thể tùy theo căn tánh của mình bên cạnh hơi thở, bên cạnh tiểu oai nghi, 
đại oai nghi thì vị này có thể niệm về tứ đại, niệm về các thể trược. Tứ đại 
như là đất, nước, lửa, gió hay thê trược như tóc, lông, móng, da, thịt, 
xương, mủ, máu v.v... những thứ đó là phần của cơ thể và khi chúng ta đi 
vào sự phân tính thì không còn là mặt phăng hai chiều nữa mà bắt buộc 
chúng ta phải nhìn nó ở trong một cách thê khác hơn, tuy vậy nó cũng 
không rời xa thực tại, tất cả điều đó là thực tại. 


Ở đây rất tế nhị khi chúng ta nói về thực tại và sự suy diễn, và điều này là 
một điểm lầm lẫn Tất lớn của những người chú trọng quá nhiều để học, cho 
dù chúng ta nói về bốn đại đi nữa thì bốn đại đó cũng phải là cái gì có hiện 
tướng cho chúng ta biết được, nó là một sự thật chứ không phải ngôi đó đề 
suy diễn. Dĩ nhiên như khi chúng ta học về vật lý có những kiêm nghiệm 
chúng ta không thể nào dùng máy móc hay dùng, thiết bị đề quan sát nó 
được hay để đo đạc được vì nó thuần về lý thuyết như về nguyên tử với 
phân tử, tuy vậy cũng có rất nhiều thứ chúng ta hiểu liên quan đến thân 
đến vật chất, chỉ cần có một chút tri kiến một chút quán sát. Phải nói trên 
phương diện này người có tuệ căn sẽ giúp rất nhiều. Nhưng đặc biệt 
không phải để suy diễn mà phải dựa trên sự thật là như vậy. 


Lấy một thí dụ là hành giả có thể dùng một hiện tướng ở bên ngoài như 
một tử thi. Tử thi thì có biến tướng của nó. Khi chúng tôi ở bên Thái Lan 
thì đặc biệt vùng đông Bắc Thái Lan người ta có một điều mà trên thế giới 
này không có chỗ nào làm, đó là một người chết đi họ xin hiến cơ thê của 
họ để làm đề mục cho Chư Tăng tu tập. Thiền viện thường đất đai rộng 
lắm, họ tìm một nơi tương đối rất xa để đào cái huyệt tương đối vuông vức 
sâu độ một thước và họ đem tử thi đặt xuống chỗ đó. Vừa đặt xuống họ 
thông báo với Chư Tăng là bữa nay có tử thi đem vào trong khuôn viên 
của thiền viện, Chư Tăng ra đó và biết chỗ nào để đứng, đứng trên chiều 
gió để nhìn tử thi. Trong một hai ngày, tử thi bị biến tướng, sình chương 
và đổi màu, căng phông. Là một hành giả, có thể dùng hình ảnh đó để liên 
tưởng một cách xác thực là thân mình rôi sẽ cũng như vậy. Thì như vậy 
hành giả quán sát thân của mình dựa trên một thực tại và đó là một thực tại 
chứ không phải là một suy diễn, cái thực tại đó mạnh lắm. Ngài AJahn 
Chah thường dạy: “Mình nghe nói về một người không bằng tận mặt 
mình gặp người đó.” 


Thì cũng tương tựa như vậy, vô thường mà chúng ta suy niệm đôi khi có 
tác động không mạnh mẽ băng chúng ta nhìn thấy, tận chính mắt của mình, 
thì khi mình nói “thân mình rồi cũng sẽ như vậy”, đó là chúng ta nói đến 
khả năng để tiêu hoá những hiện tướng và liên tưởng những hiện tướng 
này với sự thật giống như bà Khema nhìn thấy một nàng tiên nữ đẹp, rồi từ 


tiên nữ đẹp trở thành một bà già, thì bà liên tưởng đến cái thân của mình 
cũng tương tựa như vậy, là hành giả phải biết cách để vận dụng tuệ giác 
nhưng không rời xa niệm và định. Về điểm này thì có lẽ qúi vị sẽ thấy hơi 
lạ là tại sao chúng tôi cứ nhắc đi nhắc lại là đừng có rời xa niệm và định, 
là bởi vì một người tu tập mà có kiến thức nhiều, nghĩa là kiến thức họ học 
nhiều dễ chú trọng quá nhiều về tuệ lực mà đi xa cái niệm và định, đi xa 
niệm và định nhiều thì chúng ta mất đi căn bản của bốn Niệm Xứ. Trong 
pháp của Niệm Xứ là mình phải có khả năng bám sát, cái gì đang xảy ra 
dù đó là ngoại thân hay nội thân, thì trong trường hợp này vật chất hay 
thân có những hiện tướng đề qua hiện tướng đó nó trở thành một cái biểu 
thị cho chúng ta biết rằng: “À! nó là như vậy, chúng ta ghi nhận”. Nhưng 
phải ghi nhận ở trên cái hiện tướng xác thực của nó chứ không phải là do 
sự suy diễn. 


3)Điểm thứ ba chúng tôi đặc biệt muốn nói đến trong ngày hôm nay trong 
phần niệm thân là chúng ta sống trong thế giới gọi là dục giới, ở trong cõi 
dục giới, năm giác quan trong kinh Phật gọi là: nhãn thức, nhĩ thức, tỉ 
thức, thiệt thức, thân thức. Nói một cách nôm na thường thức ở bên ngoài 
tức là thấy, nghe, ngửi, nếm, đụng. Người ta thường gọi là thính giác, thị 
giác, khứu giác, vị giác, xúc giác. Thì năm giác quan đó là cả một thế giới 
để định nghĩa cho cái gọi là hưởng thụ, cho cái gọi là sinh thú, cho cái 
chúng ta gọi là khuôn mặt nổi bậc nhất của sự sống là thỏa mãn năm giác 
quan này. Vì vậy khi hành giả tu tập chánh niệm liên quan đến niệm thân 
thì một điều hành giả phải lưu ý là sự hoạt động của năm giác quan: thị 
giác, thính giác, khứu giác, vị giác, và xúc giác nó lại trở nên những lãnh 
vực mà chúng ta dễ bị chỉ phối nhiều nhất. Đức Phật Ngài dùng chữ là vết 
thương, khi nào chúng ta bị thương thì chúng ta hiểu rằng chỗ đó là chỗ 
đụng tới thì nó đau và chỗ đó là chỗ dễ nhiễm trùng, tay của chúng ta mà 
bị thương rồi nếu chúng ta không giữ sạch thì dễ nhiễm trùng và sưng lên, 
thì thưa qúi vị trong khi hành giả đang tu tập thiền định thì mình hiểu rằng 
mắt-tai-mũi-lưỡi-thân của chúng ta nói theo tiếng Anh thì nó “vulnerable” 
là rất dễ bị chỉ phối, dễ bị tắn công, bởi vì sao vậy? Bởi vì đó là thể giới 
sống của chúng ta, chúng ta thường sống bằng năm giác quan và cũng phải 
nói rằng chúng sanh sông trong cõi dục giới thì về vật chất rất nhiều, 
chúng ta làm sao để có thể xử trí được năm giác quan này một cách hợp 
tình hợp lý, thì chúng ta lấy độc trị độc, chúng ta lấy giác quan thật sự 
sống với một giác quan để chúng ta hoá giải những chỉ phối của những 
giác quan khác. 


Ví dụ trong thế giới của thiền thì hai giác quan nỗi bật đó là thị giác và 
xúc giác tức là thấy và tiếp xúc. Cảm giác của thân thường được hành giả 
ghi nhận trong mức độ tế nhị như thở ra thở vào. Thật sự thì niệm hơi thở 
nó có một phân lớn là sự theo dõi xúc giác, tức là chúng ta biết hơi thở vô, 
biết hơi thở ra, hơi thở đài, hơi thở ngắn đều do cảm xúc cảm giác của 
thân, nó là xúc giác, sống quen với cái đó thì chúng ta dựa lên trên một 
giác quan hay hoặc giả là thấy là nghe, trong lúc mình ngồi thiền hay đi 


kinh hành cái mình thấy, cái mình nghe là cái mình ghi nhận, thì những 
giác quan như vậy có thể dùng là một cơ sở của chánh niệm không có một 
người nào tu tập mà nên coi thường về điểm này. Ông Joseph Moiton kế 
rằng nhiều khi ông hành thiền tại một trường thiền của người Ấn Độ rồi 
ông nhớ tới một miếng bánh mì nướng trét bơ trên đó là cả một cái gì thôi 
thúc đó là một thứ cao lương mỹ vị thèm lạ lùng, thì những lúc đó hành 
giả phải biết nó rất là bình thường, bình thường là tại vì sao? Tại vì khi 
những giác quan của chúng ta bị dồn nén thì nó tạo cho chúng ta một sự 
vọng tưởng, đó là nhớ nghĩ liên tưởng đến một sự thoả mãn giác quan nào 
đó và không có gì bất bình thường, vôn nó là tự nhiên. 


Chúng tôi thường kế qúi vị nghe câu chuyện đó là một văn hào người Nga 
bị bắt vào trong trại cải tạo thời Stalin. Nhưng thật ra trong trại này người 
ta làm ông mòn mỏi đến chết đi bằng cách mở đèn rất sáng trong phòng 
của ông và phòng của ông rất chật và họ bỏ đói ông rất đói. Một phần 
không ngủ được, một phần nữa phòng hơi chật không nằm được, một phần 
nữa là cơn đói hoằnh hành. về sau này ông lên tới Tây Bá Lợi Á, với 
những trang nhật ký do ông viết mà chúng ta có được đến bây giờ, thì ông 
chia sẻ một kinh nghiệm đặc biệt đó là ông. có găng để quên sự cồn cào 
trong bao tử và làm thế nào đề cho ông có thể sống sót qua sự hành hạ như 
vậy, ông nghĩ tới một chuyện là làm thế nào để mình nghĩ tới cái gì đẹp 
nhất, cái gì hạnh phúc nhất là mình thể nhập vào cái tưởng, thể nhập vào 
kỷ niệm, thể nhập vào ký ức đó để quên đi cái hiện tại quá khổ đau này. 
Thì bấy giờ ông mới tưởng tượng vê một cảm giác mà ông biết là hạnh 
phúc nhất trong cuộc đời đó là cảm giác hết sức thân ái, hết sức gần gÚI, 
hết sức mặn nồng với người vợ, và ông ngồi xuống giống như mình ngồi 
thiền, ông liên tưởng đến cảnh ông và người vợ đi dạo chơi trong công 
viên một ngày rất đẹp trời, thì từ tư tưởng này nó lại đưa ông vào thê giới 
chập chờn giông như chiêm bao, nửa chiêm bao nửa thật, ông thấy ông với 
bà vợ đang đi trong công viên và bà vợ ngồi xuống lấy trong rỗ mây ra 
một ít thực phẩm; nào là bánh mì là patê, là pho mai đủ thứ rất ngon bày ra 
để ăn một bữa picnic ở ngoài trời, thì ngay lúc đó ông trở về với một thực 
tại đó là ông rất thèm những thứ đó, rất thèm thức ăn, rất thèm miếng 
phomai, miêng bánh mì, tại vì nó liên tưởng đến cái đói hiện tại, cái đói 
đang dày vò bao tử của ông. Đó là thế giới của thực của mộng, thế giới 
Ø1Ữa Sự Suy diễn trừu tượng và rất vật chất, vật chất ở đây là các giác quan 
nghe, ngửi, nếm, đụng. Trong lúc hành giả niệm thân thì hành giả cũng 
phải đương đầu với những chỉ phối của những giác quan này. 


Chúng tôi xin nhắc lại với qúi vị một lần nữa là cũng thấy, cũng nghe, 
cũng đụng chạm bằng cảnh xúc, nhưng hành giả phải khéo làm quen bám 
trụ trên những cảm giác này, thí dụ về xúc giác hay về thị giác để cho 
những giác quan khác không bị dồn nén, cái này là cái khéo của chúng ta. 
Một hành giả niệm hơi thở lâu ngày thì xúc giác hơi thở đưa hành giả trở 
về với thế giới bình yên một cảm giác an ồn nhất, thoải mái nhất khi huân 
tập chánh niệm, cái này là cái gì rất khó để diễn tả. Chúng tôi nói với qúi 


vị là món này ngon hay món kia ngon thì đễ nói. . Nhưng bây giờ chúng tôi 
kê qúi vị nghe một thí dụ này thì qúi vi sẽ thấy rằng rất là khó chịu, nhưng 
nếu qÚI VỊ hiểu được thì qúi vị sẽ liên tưởng đến chánh niệm quên đi niệm 
thân về phương diện này. Đó là hồi chúng tôi vào trong chùa ở gần Sư 
Trưởng, Sư Trưởng hay đi tới đi lui để suy nghĩ việc gì đó, chúng tôi cũng 
có thói quen đi tới đi lui để suy nghĩ, tức là từ khi ở gần Sư Trưởng chúng 
tôi lại ảnh hưởng thói quen đó và cho đến bây giờ những lúc chúng tôi 
hạnh phúc nhất là đi đâu mà không gian đủ dài như trong một phòng lớn 
hay như phòng chúng tôi ở bây giờ có con đường kinh hành dài ở trong đó 
đề đi tới đi lui, và khi đi tới đi lui như vậy thì mình trở về với thế giới rất 
quen thuộc là thế giới của suy tư làm việc, hay làm cái gì trong thế giới đi 
tới đi lui như vậy, thì những lúc đi đó nó gắng liền với một cảm giác là 
một người tu tập mà quen với bước chân của mình, dỏ-bước-đạp hay quen 
với hơi thở, thở ra thở vào, thì xúc giác đó, cái xúc giác đó có thể 
(compensate) bù trừ lại cho qúi vị những giác quan khác, những giác quan 
khác bù trừ rất dễ dàng. Chúng tôi lấy thí dụ có đôi khi ngay cả trong lúc 
đang đói bụng nhưng nếu có không gian cho chúng ta đi bộ, đi tới đi lui 
như chúng tôi đã nói, thì chúng tôi có thể dằn được cơn đói bụng đó nhiều 
hơn là ngôi yên một chỗ hay đứng một chỗ. 


Về điểm này có lẽ qúi vị cảm thấy rất lạ, nhưng nói chung đó là với một 
hành giả niệm thân thì phải hiểu răng thế giới của năm giác quan chỉ phối 
chúng ta rất lớn; thấy, nghe, ngửi, nêm, đụng. Nói một cách sách vở hơn 
đó là chúng ta nói về; thị giác, thính giác, khứu giác, vị giác, xúc giác. 
Những giác quan này vốn hoạt động một cách thân quen, một cách rất chỉ 
chit, có thể nói rằng nó gắng liền với chúng ta trong hầu hết sinh hoạt của 
đời sống, là bây giờ trả nó trở về với một trạng thái yên tịnh để lắng đọng 
thì chúng ta hãy có gắng đề bám với giác quan nào đó hơn là đây ra tất cả. 
Đây ra hay từ chối phủ nhận tất cả cũng như nhiều người khi vào trong 
chùa, nhất là những ngôi chùa Bắc tông tụng kinh, rồi ê a, rồi đánh chuông 
đánh mõ, đôi khi họ tìm thấy cái gì đó rất thích thú thay thế cho sự ưa 
thích âm nhạc ở bên ngoài. Thì lấy thói quen đề thay thế cho thói quen là 
một nghệ thuật của chánh niệm. Thói quen ở đây là sống với một xúc 
giác, sông với một thị giác, sống với một cái gì đó quen thuộc. Nhưng xúc 
giác này tương đối nhẹ nhàng, không phiền não - Không phải thấy, nghe, 
ngửi, nễm, đụng nào cũng xấu - Nhưng có những cái thô, có những cái tế, 
có những cái nhẹ nhàng, những cái nặng nề, chúng ta lựa chọn cái nào 
thích hợp cho cái niệm và cái định của mình. 


Nói tóm lại là liên quan đến niệm thân ở đây chúng tôi nói đến ba khía 
cạnh: Khía cạnh thứ nhất là nhịp điệu của thân và của tâm, không đi song 
hành, không liền lạc, không đồng nhịp với nhau, không đồng bộ nhau, ở 
đây chúng ta phải để ý. Điểm thứ hai khi chúng ta nói niệm thân thì mình 
phải hiểu rằng cái gì mình cảm nhận được đa số là bề ngoài, không có 
chiều sâu. Và bởi vì không có chiều sâu nên có nhiều khuyết điểm nhất 
định và chúng ta phải biết bổ khuyết những khuyết điểm đó. Điểm thứ ba 


là sống với thân thì chúng ta cũng hiểu rằng qua đó phải biết cách xử trí 
rất minh mãn, rất sáng suốt mãn tiệp đối với hành tướng của các giác 
quan. Giác quan ở đây là; thấy, nghe, ngửi, nêm, đụng. Nếu không khéo 
thì chúng ta sẽ rất vất vả về những giác quan này. Tóm lại là chúng tôi 
hôm nay chia sẻ với qúi Phật tử trong đề tài về “niệm thân”, tuần tới 
chúng tôi chỉ tập chú một bài sau cùng để bước qua niệm thọ, chúng tôi sẽ 
nói riêng về kinh nghiệm của chúng ta sống với hơi thở. 


Thảo Luận 1 
TT Thích Chánh Giác (Sư Trưởng) 
Chánh Hạnh chuyên biên 


Hôm nay lớp Thiền học với đề tài Niệm Thân, TT Giác Đăng đã giảng qua 
những phương pháp thực tập về Niệm thân. Ở đây nếu chú ý một chút, 
chúng ta có thê phân biệt rõ về cách tu tập. Cũng đồng nghĩa trong một đề 
tài hay một đề mục chúng ta có thể phát triển một phạm vi nào đó, một 
cách tu tập nào đó . Đồng ý trong Bát chánh đạo có cả Chánh niệm- Chánh 
định Chánh kiến. Những tâm sở này vẫn có mặt trong Thiên sắc giới khi 
tu tập thiền định. Nếu phân biệt rõ hơn, khi chúng ta tu tập về đề mục 
Niệm thân nói về hơi thở mà phát triển về Chánh định, đưa đến cái gọi là 
nhất như tức là không còn phân biệt Năng đối- Sở đối, đó cũng là một 
phương pháp tốt để định tâm. Tuy nhiên không khéo nó đưa đến cái gọi là 
Khanasañña ( khối tưởng). Nếu như phát triển về thiền quán cần phải phân 
rõ Năng duyên- Sở duyên, Năng quán -Sở quán v.v... Cả hai cái dầu Chỉ 
hay Quán, Định hay Tuệ vẫn có cái sở trường sở đoản, vẫn có cái đặc biệt 
cái khiếm khuyết. 


Nếu nói về Thiền định, cũng hơi thở vào-ra nhưng chúng ta lại tập trung tư 
tưởng lên một vị trí trên mũi, như vật trong lỗ mũi, chỗ gió xúc chạm vào. 
Ở đây chúng ta nói Niệm thân, chúng ta nói đến những gì liên hệ đến cảnh 
thân và cảnh xúc. Cảnh xúc là thân hành, gió vào-ra, chỗ xúc chạm. Nếu 
chúng ta gom tâm được vào một điểm nào cho chính xác như bên trái hay 
bên phải lỗ mũi rồi chúng ta tập trung vào đó, thí dụ bên trái lỗ mũi phía 
trên phía dưới phía trong hay phía ngoài, chỉ một điêm chúng ta mới ghi 
nhận được trạng thái khi gió vào xúc chạm khi gió ra xúc chạm. Chỉ tập 
trung tư tưởng vào nhất điểm (một điểm) đó đề trụ tâm định tâm tập trung 
tư tưởng trên đó, điều này làm cho định lực mạnh. Cũng giống như dùng 
kính hội tụ gom sức nóng mặt trời. Bình thường ánh sáng mặt trời chiếu 
toả khắp mênh mông và có sức nóng như vậy nhưng không làm cháy mọi 
vật được. Nhưng nếu dùng kính hội tụ chiếu ánh sáng mắt trời vào một 
điểm nhất định trên một chất dẫn hoả, có thê phát ra lửa làm chất đó bốc 
cháy. Như thế nào thì tâm của chúng ta nêu đề nó lan toả phan duyên theo 
trần cảnh nó bị chỉ phối quá nhiều, định lực (samadhibala) sẽ yếu, tâm lực 
cũng yếu đi nên không phát triển được gì mạnh hơn. Nếu chúng ta tập 
trung tư tưởng vào một điểm như vậy định lực sẽ mạnh tâm lực cũng kiên 
có, từ đó có thê phát triên lên những bậc Sơ-Nhi-Tam-Tứ thiền và có thể 
triển khai những loại thần thông như ý muốn. 


Còn về phương diện thiền quán thì khác lại. Cổ nhân có nói, 
“Tịnh đa tất nguội 

Tuệ đa tất loạn” 
“Tịnh đa. tất nguội” có nghĩa là nếu mình định tâm nhiều quá như người tu 
chuyên về thiền chỉ đến một mức độ nào đó, cảm thấy muốn qua thiền 
quán thì mặc dầu định tâm có khả năng làm cho trí tuệ được vững vàng 


nhưng cũng vì chỗ định tâm đó nếu quá mạnh có thể làm cho tâm thức bị 
muội lược đi trên phương diện phất triển trí năng . Còn “ Tuệ đa tất loạn” 
nhất là tuệ tư suy nghĩ nhiều quá, phan duyên theo trần cảnh suy tư hết 
cảnh này đến cảnh khác. Do đó nên cả định lực và tuệ lực phải quân bình 
với nhau. Từ chỗ quân bình với nhau có thể xan sẻ cho nhau, hỗ tương cho 
nhau. Với tâm phóng túng dao động quá mạnh, cần phải có định tâm đè 
cái tâm xuống. Với tâm quá thụ động, tiêu cực cần phát triển trạch pháp 
giác chi hay chánh kiến hay giản trạch tuỳ quán đề nâng cái tâm lên. Tuỳ 
lúc nâng tâm lên hay đè tâm xuống tùy theo hoàn cảnh đề cho tâm phát 
triển một cách tương đối, Định và Tuệ quân bình với nhau. 


Từ chỗ quân bình có thê sẽ định tâm, trong định tâm đó lại có chánh kiến 
soi rõ và có chánh niệm ghi nhận từng phần mỗi khi tâm sanh khởi hay 
tuệ pháp nào đó có thể sanh khởi nhận thức được kịp thời. Đây là lợi điểm 
của sự tu tập chánh niệm, ở đây là niệm thân. Niệm thân căn cứ trên 
phương diện thân thần kinh thân, tức là ghi nhận về cảnh xúc hay xúc 
giác, căn bản như vậy. Do đó nên từ hơi thở vào-ra ta cũng nhận thấy có 
liên hệ đến thân và cảnh xúc. Đức phật có dạy thêm sau niệm thân nói đến 
phần tứ oai nghi đi-đứng- nằm- ngồi, đến tiêu oai nghi để phân biệt như tay 
chân co- -duôi cử động kê cả nói- cười -khóc v.v... Đó là những cái sắc. Vì 
đi cũng là sắc đứng cũng là sắc, năm cũng là sắc, ngồi cũng là sắc nói 
cũng là sắc, cười cũng là sắc, khóc cũng là sắc. Ngoài bảy oai nghi trên 
những gì có hiện tướng ra bên ngoài là sắc bình thường cũng là sắc. Nên 
biết n những sắc đó do tâm điều khiển, “ Tâm ư trung mà cái hình ư 
ngoại”. Như con cá lội dưới dòng nhưng sóng đợn lên trên, ta có thể nhìn 
sóng đợn trên mặt nước biết là con cá gì rồi. Như con cá lóc nó đi thắng 
nên sóng dợn một đường Còn cá trê khi lội đuôi quạt qua quạt lại, dợn 
sóng cũng thấy lăn tăn như vậy. Thí dụ như vậy, đề thấy cái tâm có ý nghĩ 
như thế nào thì nó phát hiện ra ngoài, nếu tâm sân sai khiến việc khóc 
nước mắt chảy ra. Với tâm thọ hỷ thì cười, guơng mặt bên ngoài cũng hiển 
lộ tương tợ như vậy. 


Do đó khi nói đến Niệm thân ta cần phân biệt cái sắc. Một điều chúng ta 
cần lưu ý nữa, nếu nói trên phương diện thiền quán, trong bài kinh “Đại 
Tứ niệm xứ” Đức phật có dạy rõ. Bình thường nói Tứ đề là bốn sự thật 
khổ-tập-diệt-đạo. Khổ chỉ những gì hiệp thế danh-sắc, tập nói về tham ái 
hay tập khởi nói chung những gì là nhân là duyên, diệt nói về nirodha chỉ 
chung sự đoạn diệt . Khi quán vê ngũ uân dầu niệm thân cũng nói về sắc 
uân, nếu phát triển về thiền quán Đức Phật dạy có ba, “Đây là sắc, đây là 
sắc tập khởi, đây là sắc đoạn diệt”. Nếu chúng ta mới đọc qua thấy hình 
như thiếu về Tứ đề, bởi vì Tứ đề có bốn ở đây Ngài chí hành giả phân biệt 
khi quán đi-đứng- -nằm- ngồi- nói-cười-khóc hay những sắc tương tợ, thấy 
rõ “Đây là sắc, đây là sắc tập khởi, đây là sác đoạn diệt”, như là còn thiếu 
sắc đoạn diệt đạo. Thật sự không thiếu, bởi vì chính cái nhận ra “Đây là 
sắc, đây là sắc tập khởi, đây là sắc đoạn diệt” đó là chánh kiến, chánh kiến 
nằm trong Bát chánh đạo mà bát chánh đạo là tám sở hữu bát chánh nằm 


trong tâm thiện dục giới tương ưng với trí. Do đó với hơi thở hay đại oai 
nghi tiểu oai nghi hay 32 thể trược hay tử thi cũng gồm chung trong phần 
sắc. Nhưng nhìn thấy sắc đó là sắc với sự đổi thay tiêu hoại, đó là vô 
thường- khổ- vô ngã. Như vậy nói sắc tập khởi tức là cái nhân cái duyên gì 
sắc đó sanh lên rồi sắc đoạn diệt. 


Ở đây sắc tập khởi được nói đến như trong bộ Patisambhida giải thích: 
-Do vô minh sanh tập khởi- sắc tập khởi 

-Do ái tập khởi - sắc tập khởi 

-Do nghiệp tập khởi - sắc tập khởi 

-Do vật thực tập khởi - sắc tập khởi 

-Hay thấy những tướng sanh khởi tập khởi nào khác tức là những pháp 
đồng sanh còn lại chưa nói đến. Thấy những tướng sanh khởi như vậy 

cũng gọi là thấy tướng sanh. 


Khi hành giả quan sát sanh khởi hay tập khởi tức nhân duyên sanh lên 
thường thấy bởi năm tướng này. 

*Điều này cho chúng ta thấy rõ chính vì vô minh khiến thân đi-đứng-nằm- 
ngồi-nói-cười-khóc. 

*Cũng vậy khi do tham ái sanh khởi sai khiến việc đi-đứng-nằm-ngồi-nói- 
cười-khóc hay sắc bình thường. 

*Cũng vậy do nghiệp tức là tâm sở tư sai khiến đề đốc làm những việc 
thiện và bắt thiện gì đó, trong lúc đó đi-đứng-nằm-ngòồi nói- cười- khóc đo 
nghiệp sanh tập khởi thì sắc tập khởi. 

*Vật thực tập khởi thì sắc tập khởi, đây nói về những gì đoàn thực ăn uống 
làm cho chất dinh dưỡng tăng, trưởng nhờ vậy thân được khoẻ mạnh mới 
có đủ sức đề đi-đứng-nằm-ngồi- nói- cười- khóc hay sắc bình thường. 


Chúng ta thấy những gì tập khởi và ngược lại cái đoạn diệt cũng biết đến 
với tướng đoạn diệt như nói về niệm thân kể cả hơi thở, oai nghỉ, tiêu oai 
nghi cũng vậy. 

Khi quán đoạn diệt trong bộ Patisambhida cũng dạy hành giả khi quán 
thấy sự đoạn diệt cũng thấy bằng năm tướng. Tức là, 

-Do vô minh diệt - sắc diệt 

-Do ái diệt - sắc diệt 

-Do nghiệp diệt - sắc diệt 

-Do vật thực diệt - sắc diệt 

-Hay thấy những tướng đoạn diệt khác tương tợ cũng thấy được tướng 
đoạn diệt. 


*Thật vậy không có vô minh sai khiến một hành động nào đó, tư tưởng 
nào đó như đi ăn trộm ăn cắp hay đánh người v.v... [rong đó do vô minh 
khởi lên mới có sắc đi-đứng-nằm-ngồi. Khi hành giả có chánh niệm biết rõ 
khi thấy tham sân khởi lên do vô minh che phủ như vậy, khi nhận biết 
được như vậy, biết đó là vô minh nên không dẫn đến những hành động kế 
tiếp, do đó vô minh diệt sắc đoạn diệt. 


*Hay là do sự tham ái khởi lên muốn đi trộm cắp v.v.. Nhưng vì có chánh 
niệm ghi nhận tham ái thuộc về dục tư duy mà tư duy này có hại cho mình 
có hại cho người có hại cho trí tuệ, che lấp việc thấu rõ Niết- bàn nên tư 
tưởng này bị diệt đi không còn tiếp tục sanh khởi sai khiến đi-đứng- -nằm- 
ngồi nói- cười- khóc hay sắc bình thường . Như vậy do ái diệt nên sắc diệt. 
*Cũng thế nghiệp hay vật thực cũng tương tợ hay các pháp khác có liên 
quan đến sắc cũng tương tợ. 


Khi quán thấy tập khởi bằng những tướng sanh khởi thường thường hành 
giả nên quán đến năm tướng này. Khi thấy sự đoạn diệt cũng thấy sự đoạn 
diệt bởi năm tướng này. Chính vì nhận biết được đó là chánh kiến thuộc về 
đạo đề. Như vậy kinh Tứ niệm xứ phần Ngũ uân, Đức phật có dạy cách 
quán “Đây là sắc, đây là sắc tập khởi, đây là sắc đoạn diệt”. Chính vì cái 
trí cái tâm biết “Đây là sắc, đây là sắc tập khởi, đây là sắc đoạn diệt” đó là 
chánh kiến, chánh kiến nằm trong bát chánh đạo, bát chánh đạo nằm trong 
phần tâm thiện dục giới hiệp trí như đã nói. Do đó giữa Chánh niệm - 
Chánh định - Chánh kiến có sự hồ trợ xoay vòng với nhau như trong bài 
kinh “ Tứ thập nhị chương” có đề cập đến sự xoay quanh giữa Chánh kiến 
- Chánh niệm - Chánh định. 


Đây là sự đóng góp của tôi. 


Thảo Luận 2 
TT Trí Siêu 
Chánh Hạnh chuyên biên 


TT Giác Đắng: Bạch TT Tuệ Siêu, từ trong chánh tạng chúng ta thấy 
những bài kinh tiêu biểu nhất như “Đại tứ niệm xứ” trong Trường bộ kinh 
và kinh “Tứ Niệm xứ” ' trong Trung bộ kinh. Gần như cả hai đều không đề 
cập đến thời gian nên ngồi thiền bao lâu, nên đi kinh hành bao lâu, nên 
làm mau hay làm chậm . Bây giờ những điều này được các vị thiền sư nói 
nhiều như học trò Ngài Mahasi thường nói đến chuyện ăn chậm uống 
chậm nói chậm đi chậm. TT có cảm nhận gì về điểm này, và tại sao trong 
những bài kinh Đức Phật dạy trước kết tập lại không nhắc đến thời lượng 
mau-chậm v.v... 


TT Tuệ Siêu : Theo chúng tôi hiểu và cảm nhận được, ở đây sở dĩ các bài 
kinh “Đại tứ niệm xứ” xưa kia Đức Phật đã thuyết trong đó ta không tìm 
thấy chỗ nào Đức phật dạy trong việc hành thiền phải làm chậm, phải ăn 
chậm, đi chậm, uống chậm. Hiện nay một số vị Thiền sư hướng dẫn cho 
các thiền sinh trong việc tu tập làm việc chậm chậm để chánh niệm đề ghi 
nhận được dễ. Sở dĩ ngày xưa Đức phật không nói đến vấn đề này theo 
chúng tôi nghĩ rằng, 

Thứ nhất, điều này không phải là điều khuôn khổ, phải làm như vậy mà 
tuỳ thuộc vào tính cách của mỗi người. Một người có tâm lanh lẹ, tái tục 
bằng tâm vô trợ và sự hoạt động của người đó lúc nào cũng có tính cách 
nhanh lẹ. Nếu bây giờ Đức Phật khuyên làm chậm lại, các vị hành giả sẽ 
làm theo lời Đức Phật tất nhiên có điều trở ngại cho việc tu tiễn của vị ấy. 
Bởi vì có người chậm có người nhanh, người nào tục sinh bằng tâm hữu 
trợ có thói quen sinh hoạt làm việc gì cũng chậm, nêu nhanh quá thì làm 
không kịp hoặc suy nghĩ không kịp hay chánh niệm không kịp. Như vậy 
với người ấy các vị thiền sư mới hướng dẫn nên làm chậm. 

Thứ hai, vào thời Đức Phật, Ngài biết rõ cơ tánh chúng sanh như thế nào, 
và Đức Phật biết khi hướng dẫn như vậy, dạy như vậy nhắc nhở như vậy 
các vị đệ tử thực hành có kết quả ngay nên không cần phải nhắc nhở làm 
chậm hay chi cả. 


Đức Phật không nói lên điều này có hai điểm lợi. 

-Điểm lợi thứ nhất đối với những vị hành giả tiệp tuệ hay mẫn tuệ hay lợi 
tuệ gọi là tikkhindriya. Đối với vị hành giả này có thể thoải mái tu tập 
chánh niệm theo khuynh hướng của mình là nhanh, không có gì trở ngại. 
-Điểm lợi thứ hai đối với người làm việc chậm do sự tái tục bằng tâm hữu 
trợ Sasankhãrika, có thê tuỳ tiện nếu cử động nhanh ăn uống nhanh không 
chánh niệm được. VỊ đó sẽ làm chậm lại theo ý muốn của mình. 

Do vậy hai hạng hành giả đều có thể thành tựu được kết quả tốt đẹp. 


Ngày nay các vị thiền sư hướng dẫn phải làm chậm vì đa phần chúng sanh 


thời nay không thuần thục trong pháp hành, chưa lão luyện trong pháp 
niệm. Do đó các vị thiền sư hướng dẫn cho các vị đó làm chậm chậm đề 
có chánh niệm. Rõ ràng ở đây, các vị thiền sư dầu khuyên làm chậm 
nhưng các vị không nói làm chậm cỡ chừng nào, theo mức độ nào và lấy 
gì làm chuẩn mực để biết là chậm. Không phải các vị hướng dẫn sai lời 
Đức Phật dạy, nhưng các vị tuỳ theo đa phân thiền sinh các Ngài hướng 
dẫn. Có một số vị hành giả không nhận biết được dụng ý đó của các vị 
thiền sư nên đã truyền tụng với nhau. “ Vị ấy dạy phải làm chậm như 
vậy”. “Lúc tu tập vê niệm phải đi kinh hành bước chậm, lúc ăn phải nhai 
chậm phải nuốt chậm v.v..”. Vấn đề này không thích hợp và cũng đi 
ngược lại hay nói cách khác sai tôn ý hướng dẫn trình bày của các vị thiền 
SƯ. 


Theo chúng tôi sở dĩ Đức Phật không nhắc đến vì Ngài muốn để cho hai 
hạng hành giả tự ý vừa theo bản tính của mình. Như vậy sẽ thoải mái và sẽ 
thành tựu tốt đẹp hơn. Còn có một vài vị Thiền sư dạy chậm như vậy bởi 
vì các Ngài đang hướng dẫn cho một số vị hành giả có cơ tánh chậm chạp. 
Theo kinh nghiêm bản thân chúng tôi cũng rất hoan hỷ khi nghe Ngài 
Taungpulu khi đi kinh hành hay làm việc gì cũng nhanh. Chúng tôi nghĩ 
rằng một vị thiền sư làm như vậy theo cá tính của vị đó. Rõ ràng không sai 
pháp. Khi chúng tôi đi kinh hành, chúng tôi cũng thường đi nhanh. Khi đi 
nhanh nếu khi nào chúng tôi suy nghĩ về Pháp chúng tôi mới thấu hiểu 
được, bởi vì tư tưởng đang theo đuổi một đề tài, đang suy nghiệm, bấy giờ 
bước đi nhanh tạo cho chúng tôi nguồn cảm hứng. Sau khi xả những buổôi 
thiền tập, khi đi kinh hành dầu chúng tôi đi nhanh chúng tôi vẫn có thê 
chánh niệm được. Chúng tôi không nói là đi quá nhanh, trường hợp đi 
nhanh như chạy, nêu chưa xét vê mặt tác dụng đến chánh niệm của thiền, 
trên phương diện luật càng không được vì làm mắt đi Tăng tướng. Như 
trường hợp bà Visakha lúc còn tiêu thơ nói với các vị Bà-la-môn đến gặp 
bà, “Chay hoặc đi nhanh quá y phục xốc xếch, như vậy không đẹp mắt”. 
Chúng ta không cần thiết đi nhanh quá hoặc chậm quá, đi như thế nào để 
chúng ta chánh niệm kỊp thời là được. 


Đây là ý kiến của chúng tôi. 


Thảo luận 3 
ĐĐ Pháp Đăng. 
Minh Hạnh chuyên biên 


TT Giác Đẳng: Đối với nhiều Phật tử thì những sự tu tập như quán thân 
bất tịnh hay quán về sự vô thường, họ cảm thấy không hoan hý, bởi vì khi 
mình nói đến những điều đó làm cho đời sống mất đi sinh thú, mất đi sự 
vui vẻ, nói cách khác là nó mất vui. Ngay cả lâu lâu chúng ta thường nói 
đang ăn cơm mà nói cái gì không sạch thì ăn mắt ngon, ông bà dạy chúng 
ta nên tránh đi. Hay trong đời sông; chuyện chết, chuyện vô thường đó là 
những xúi quấy, chúng ta không nên đề cập đến. Thì ở trên cái nhìn của 
một người tu tập, Sư Pháp Đăng có lời khuyên nào về điểm này: là những 
cái sự thật vốn không được hoan hỷ đó, chúng ta nên tránh hay chúng ta 
nên đón nhận nó ra sao? 


ĐĐ Pháp Đăng: Về vấn đề này thì con nhớ lại trong bài kinh Đa Giới 
trong Tương Ưng Bộ kinh, Đức Phật Ngài nói: “nếu một người Phật tử có 
chánh kiến thì người đó sẽ không thấy các hành là thường tồn bền vững.” 
Những người đệ tử của Đức Phật có chánh kiến thì không bao giờ thấy 
như vậy. Tại vì sao? Vì thật sự các hành luôn sanh diệt, các hành luôn bức 
bách, không thể nào nói là nơi đó mình yên vui hạnh phúc trường tồn 
được. Đối với các uấn là một sự khổ não, các hành các uấn thì sự thật 
sanh diệt. Người có trí tuệ phải thấy, chứ không thể nào nói rằng thấy lạc 
trong cái khô được, hay thấy hữu ngã trong cái vô ngã được, thây cái bất 
tịnh trở thành tốt đẹp được. Về những người không thấy đúng sự thật thì 
Đức Phật nói rằng người đó không thể nào là người đệ tử của Đức Phật có 
chánh kiến. Vì bậc Đạo Sư tu tập trên con đường xuyên suốt Ngài đã tìm 
ra được con đường này trong vô lượng kiếp, rất là khó khăn. 


Như chúng ta vừa nghe lời Sư Trưởng góp ý trong buổi giảng: “Một người 
tu thiền định, định nhiều có thể làm cho người đó mất đi sự minh mân, 
nhưng nếu tuệ nhiều cũng trở thành cái bất cập.” Bởi vì trong tất cả các đề 
tài thiền tu tập của Đức Phật, Đức Phật Ngài luôn luôn nói "Có tấn sẽ có 
định", và "tuệ cũng phải có phương pháp để quân bình lại tín." Như vậy 
thì chính sự quân bình này làm cho người đó với trí tuệ nhìn thấy như trân 
như thật chứ không thấy qua một ảo giác. Và chính vì sự kinh nghiệm 
trên thân của người đó, môi ngày vị đó thấy sự búc xúc của thân hình như 
phải tắm rửa; mỗi khi tắm rửa, mỗi khi vệ sinh, đại tiện hay tiểu tiện, mỗi 
khi bị đau lưng hay ngôi I mà thấy đau mình mây hoặc nhức mình mây hoặc 
khó chịu thì người đó vẫn thấy được nỗi khổ của sắc uẫn này và sự bực 
bội khó chịu của danh uẫn mày, và vị đó phải thấy như vậy thì vị đó mới 
thấy được sự thật, sự thật về danh sắc này. 


Một người thí dụ như muốn ăn thì ăn, họ không bao giờ suy nghĩ rằng sắc 
thân này là khô, “bây giờ đói rôi không làm, từ sáng tới giờ không làm gì 
mà bây giờ nó cũng đói nữa”. Thường mình chỉ phản ứng theo thói bình 


thường là hễ khát thì uống. Nhưng các vị có trí tuệ quán thấy sắc uẫn này 
tồn tại nhờ đất nước lửa gió, thì uống nước chỉ là sự bù đắp sự khiếm 
khuyết trong cơ thể chúng ta mà chúng ta gọi “là người không thể thiếu 
nước thì phải uống nước như vậy”. Thì nếu một người có trí suy nghĩ mỗi 
ngày mình phải tắm rửa, tại sao mình phải tắm rửa? vì nếu không tắm rửa 
con người mình dơ bân rít khó chịu bực bội, hoặc thường thường nhiều 
người một ngày không gội đầu thì chịu không nổi, có nhiều người nói một 
ngày không tắm một lần cũng không chịu nôi. Có một lần con qua bên 
thiền viện bên Siêu Minh thấy một VỊ Sư nói rằng: “Một ngày mà tôi 
không tắm hai ba lần tôi không chịu nổi, ngày mà mùa năng tắm ít nhất 
cũng ba lần, bốn lần, nhiều khi tới I1 giờ đêm mà còn đi tắm.” Thấy vị 
này lớn tuổi con MỚI HÓI: “Nếu Đại Đức tắm như vậy thì đễ bịnh.” Nhiều 
khi mình tu tập mô hôi đồ ra mình thấy khó chịu, mình không thể kham 
nhẫn với nỗi khổ của thân mình, thật sự là vậy. Nếu đồ mồ hôi ra mà tắm 
liền thì rất đễ bị cảm. Khi hành thiền gần vị này cứ thỉnh thoảng vài ba 
ngày là bị cảm. Nhiều khi như vậy, nên mỗi lần mình thấy thân của mình 
như vậy, mình ghi nhận luôn cả những lúc đau bụng mình đi đại tiện cũng 
vậy “Minh suy nghĩ thật sự nêu không có nhà cầu mình không chịu 
nỗi,cũng phải đi kiếm chỗ này chỗ kia giải quyết.” Cũng như vậy, tiểu tiện 
cũng vậy. Thì khi người đó suy nghĩ thật sự như vậy thì người đó thấy 
thật sự thân của mình là nỗi khổ, không thể nào tìm được các uân là niềm 
vui hay các uẩn là trường tồn, các uân là bền vững được, vì sự thật không 
là như vậy. 


Nên nếu một người Phật tử mà thấy ngược lại với cái thấy của các bậc trí 
tuệ, các bậc hiền nhân thì thật sự cái thấy này coi chừng là một điên đảo 
tưởng, một điên đảo kiến, như vậy thì rất nguy hiểm cho bản thân của 
mình, vì con đường giác ngộ các bậc Thánh đã giác ngộ, Ngài đã tuyên bố 
sự thật là như vậy thì mình phải có một sự nghĩ như vậy, còn nếu một 
người nảo nói rằng mình chỉ tìm thấy sự thật, thì vị đó cứ mỗi lần ăn hỏi 
“Tại sao mình ăn.” khi uống thì “Tại sao mình uống.”, đại tiện, tiểu tiện 
cũng vậy, “Tại sao mình phải đại tiện tiểu tiện.” Tại vì thường thường 
mình giải quyết những sự bức bách khổ não của sắc uân này, của đời sống 
này mình phải tần tảo hoặc biết khổ sở như vậy, mình phải ghi nhận, có 
ghi nhận mình mới có thể tầm cầu sự giác ngộ đúng theo sự tầm cầu của 
các bậc Thánh sự tầm cầu cao thượng. Thì theo như lời của TT Giác Đẳng 
hỏi thì con có một vài cái thô thiển của mình trình bày như vậy. 


Thảo Luận 4 
Ni Sư Liễu Pháp 
Minh Hạnh chuyên biên 


TT Giác Đẳng: Bây giờ chúng ta thường nghe người thế gian hay nói một 
người sông nặng về vật chất hay nặng về tinh thân, ví dụ người tu thì nên 
sông nặng về tính thần nhiều hơn là nặng về vật chất. Cách sống nặng về 
vật chất, nặng về tinh thần đó có ứng dụng trong Phật học được không, có 
chính xác không? Bởi vì chúng ta hôm nay bàn về “niệm thân” nếu chúng 
ta đem chánh niệm, đem sự hướng tâm của mình đề đặt ở thân thì chúng ta 
có thể gọi là sống nặng. về vật chất hay không? Hay là điểm đó nó quá 
tổng quát mà chúng ta cần phải định nghĩa lại rõ ràng thì xin thỉnh Ni Sư 
Liễu Pháp hoan hỷ cho một vài lời về điểm này. 


Ni Sư Liễu Pháp: Theo con thì câu “nên thiên về tỉnh thần hơn là nên 
thiên về vật chất” là câu nói rất chung chung. Bởi vì trong cuộc sống ai 
cũng thấy hai mặt rất rõ rệt: Mặt tinh thần và mặt vật chất, hoặc mình nói 
là người lo về tinh thần nhiều quá mà bỏ bê mặt vật chất tức là không chịu 
làm ăn, không chịu ăn uống đầy đủ, không để ý tới sức khỏe thì như vậy 
người quá nghiên về tinh thần thì không hay, ngược lại người nghiên vê 
mặt vật chất quá thì cứ lo chuyện ăn uống ngủ nghỉ tài sắc danh lợi mà 
không quan tâm tới tâm của mình thì đó chí là cách nói chung chung trong 
đời sông hằng ngày. Còn khi tu tập thì chuyện hoàn toàn khác, bởi vì 
trong việc tu tập người nào tu Tứ Niệm Xứ thì biết rằng có bốn đề mục để 
hành chánh niệm, đó là niệm thân, niệm thọ, niệm tâm, niệm pháp. Trong 
đó thân thuộc về yếu tố vật chất hay sắc pháp, còn thọ, tâm, và pháp thì 
phần lớn thuộc về tinh thần. Khi tu tập như vậy dù vật chất hay tinh thần 
mà đã trở thành cái đối tượng hay đề mục để hành thiền quán thì nó đều có 
giá trị như nhau. Giá trị ở đây là giá trị của sự chánh niệm. Còn ngược lại 
về đề mục có khi chọn đề mục niệm thân, có khi chọn đề mục niệm thọ, 
niệm tâm, niệm pháp làm điểm khởi đầu. Tuy nhiên trong quá trình hành 
thiền ai cũng thấy rằng mặc dù là niệm thân nhưng trong đó mình vẫn ghi 
nhận có cảm thọ, vẫn ghi nhận những cảm giác, và có khi mình cũng ghi 
nhận những yếu tố khởi lên ở trong tâm như phiền não, như những pháp 
triền cái hoặc những pháp tốt đẹp như Thất Giác Chi chăng hạn, yếu tố 
niệm, yếu tố định khởi lên mình đều thấy cả. Nói tóm lại dù là vật chất 
hay là tỉnh thần khi đã trở thành: là vật chất hay sắc pháp là phần thân, là 
tinh thần tức là thọ hay là tâm, hay là sắc pháp mà đã trở thành đối tượng 
cái đề mục cho chánh niệm thì nó đều có giá trị như nhau. Cho nên không 
thể đem câu đó áp dụng trong trường hợp hành Tứ Niệm Xứ để nói rằng 
vật chất quan trọng hơn tỉnh thần, bởi vì những nguyên tắc ở đây là sự 
thực hành chánh niệm trên một thực tại xảy ra, thực tại đó có thê là vật 
chất có thê là tỉnh thần tùy theo mỗi giây phút tùy theo mỗi điều kiện, và 
tùy theo pháp hành của môi người. Cho nên người học Phật mình nên tinh 
tế ở chỗ này, tức là có những câu áp dụng trong trường hợp chung chung 
mà không áp dụng được trong trường hợp cụ thê của pháp hành. Con xin 


góp ý như vậy trong câu hỏi của TT Giác Đăng. 


Thảo Luận 5 
Sư Trưởng: 
Chánh Hạnh chuyên biên 


TT Giác Đẳng: Bạch Sư Trưởng, chúng ta có hai chữ là chữ Quán và chữ 
Niệm. Ví dụ chúng ta quán về vô thường, quán về bất tịnh. Niệm là chúng 
ta phi nhận. Có nhiều người cho rằng hai chữ này không đi chung với 
nhau được, vì chữ Quán là phải suy tư, Niệm là bám sát ghi nhận sự thật. 
Khi mình ghi nhận thì mình không quán, khi mình quán mình không ghi 
nhận. Vậy Quán và Niệm đi chung bằng cách nào và Quán và Niệm không 
thể đi chúng bằng cách nào. Kính thỉnh Sư Trưởng giảng tỏ về điểm này. 


Sư Trưởng : Quán thuộc về trí tuệ là tuệ quyên, là một tâm sở trong 52 
tâm sở và Niệm cũng là một tâm sở trong 52 tâm sở. Cả Niệm và Tuệ 
đều là thiện chứ không có mặt trong bắt thiện hay tham sân si. Giải theo 
A-ty-đàm Niệm có thể sanh khởi mà không có Tuệ, nhưng Tuệ không thể 
sanh khởi mà không có Niệm, bởi vì chánh niệm là một tâm sở tịnh hảo 
biến hành. 

Trong tất cả những tâm nào gọi là Sobhana dầu đó là tâm thiện tâm quả 
dục giới, sắc ĐIỚI, VÔ sắc giới và siêu thế hay tâm duy tác dục giới, sắc 
giới, vô sắc giới cũng vẫn gọi là Sobhana thì Niệm đều có mặt trong 
những tâm tịnh hảo Sobhana. 

Còn Tuệ chỉ có mặt trong những tâm nào tương ưng với Tuệ. 

-Nói về sắc giới vô sắc giới và siêu thế Niệm và Tuệ luôn luôn có mặt. 
-Nhưng ở những tâm thiện dục giới tâm quả dục giới tâm duy tác dục giới: 
--Có 12 tâm có tương ưng với trí thì Trí có mặt Niệm cũng có mặt 
--Nhưng có 12 tâm ly trí chỉ có Niệm có mặt mà Trí không có mặt. 


Còn nói về hai ý nghĩa mà chúng ta xét nét ra, chăng những hai tâm sở 
Niệm và Tuệ khi được giải thích. 

-Niệm là một trạng thái như là an lập đặt đề vững chắc ghi nhận biết rõ 
Ni 

-Còn tỉnh giác là cái tuệ tri thấy rõ biết rõ. 


Chúng ta thấy như hai tâm sở này nó có sự khác biệt với nhau cho rằng hễ 
có cái này thì không có cái kia thì không đúng. Không phải chỉ hai tâm sở 
này mà 52 tâm sở, mỗi một tâm sở như vậy có một đặc tánh khác nhau. 
Do đó nên ngài Xá-Lợi-Phất tán dương Đức phật là việc khó làm mà Đức 
Thế Tôn đã làm như từ một trạng thái tâm đồng sanh trong một cái tâm mà 
Đức Thế Tôn đã giải thích rõ, ““ Đây là xúc, đây là thọ, đây là tưởng, đây 
là tư v.v..” Cũng trong vần đề này chính vì khó gải thích được nên vua 
Milanda mới nhờ Đại Đức Nagasena giải thích và cho thí dụ . 

Ngài Nagasena có giải thích cho biết được như vây, 

“Như một người đầu bếp nấu những món ăn như súp canh chẳng hạn, 
trong đó họ nếm những món gia vị như muối thì mặn, đường thì ngọt, tiêu 
ớt thì cay, me chanh thì chua, khổ qua thì đắng. Trong món canh những 


món gia vị có đủ. Sau khi nêm nếm, nấu xong rồi Đại vương có thê biểu 

người đầu bếp lấy ra chất này là chất muối, chất này là chất đường được 

không?” 

Vua Milanda trả lời, “ Bạch đại Đức không thê được” 

“ Nếu không thể được vậy Đại vương có thê phủ nhận là tô súp tô canh đó 

không có muối không có đường không?” 

“Bạch Đại Đức, điều này không thể phủ nhận được, bởi vì sự thật trong đó 
có những món này” 

“Thí dụ này như thế nào thì tâu Đại vương trong một cái tâm có nhiều tâm 

sở tương ưng với tâm”. 

Mỗi một tâm sở có một đặc tánh khác nhau mà khi nó là tương ưng với 

nhau (Samyutta) là nó hoà trộn với nhau như nước với sữa rôi, không thê 

tách rời ra, nhưng mỗi tâm sở có đặc tính khác nhau. Còn tâm, khi phân 

rộng ra 121 tâm, nhưng tâm chỉ có đặc tính duy nhất là biết cảnh còn 

những thành phần khác chính nhờ những tâm sở tương ưng . Trừ khi nó có 

những tương phản với nhau như thọ ưu thì không có thọ hỷ cũng như thọ 

hỷ không có thọ ưu hay thọ hỷ thọ ưu thì không có thọ xả, thọ xả thì 

không có thọ hỷ thọ ưu v.v... 

Có một số tâm sở không thích ứng được, còn ngoài ra những tâm sở nào 

có thể hào hợp trong đó không chống trái với nhau, nó sẽ trợ giúp nhau 

bằng cách hiện hữu duyên, bất ly duyên, tương ưng duyên và cũng là 

tương tế duyên v.v... 


Đây là câu trả lời của tôi. 


Thảo Luận 6 
TT Tuệ Siêu 
Chánh Hạnh chuyên biên 


TT Giác Đắng: Bạch TT Tuệ Siêu, hôm nay chúng ta nói về Niệm thân, 
có nhiều cách Niệm thân được đề cập đến trong kinh Tứ niệm xứ như là 
Niệm hơi thở, Niệm tiểu oai nghi, Niệm oai nghi, Niệm về tứ đại, Niệm về 
thể trược, Niệm về tử thi v.v...Riêng về Niệm hơi thở, có phải chăng trong 
Tam tạng kinh điển Pali đặc biệt có nhiều bài pháp, có nhiều đoạn kinh 
Đức Phật nhắn mạnh về sự quan trọng và lợi lạc của pháp Niệm hơi thở? 


TT Tuê Siêu: Quả thật đúng như vậy. M hơi thở là thân hành thường 
xuyên xảy ra trong cuộc sống này và gắn bó với tất cả mỌi Tgười trong 
mọi lúc mọi nơi. Chính Đức Phật sau khi từ bỏ pháp tu khổ hạnh, dưới cội 
cây bồ đề Ngài cũng đã suy nghĩ nhớ lại thời thơ ấu lúc ngồi dưới cội cây 
trâm trên bờ ruộng nhân lúc theo phụ vương đi dự lễ Hạ- điền, Ngài đã 
thành tựu được trạng thái tâm định nhờ hơi thở. Do vậy Ngài đã áp dụng 
phương pháp này. 

Ở đây chẳng những trong bài kinh Tứ niệm xứ đề cập đến niệm hơi thở 
như là một cách niệm thân (KãyãnupassI) mà ở trong những bài kinh rải 
rác đó đây đức Phật cũng đã nhẫn mạnh đặc biệt về phương pháp niệm hơi 
thở. 


Ví dụ như trong bài kinh “ Maha Rahulovada Sutta” “Giáo giới Ra- Hầu- 
La đại kinh”. Khi Đức phật giáo giới cho Rahula về pháp tu tập thiền định, 
sau đó Ngài giáo giới pháp „ tập thiền định về cách quán thân ngũ uẫn về 
vô thường- khổ não- vô ngã, “ Nên biết rằng cái này không phải là ta, 
không phải là của ta, không phải là tự ngã của ta”. 

Rồi Ngài Xá-Lợi-Phất dạy cho Ngài Rahula đề mục hơi thở. Tôn giả 
Rahula lấy làm băn khoăn, “Đức Thế Tôn dạy cho mình pháp môn này, 
còn thầy tế độ dạy cho mình pháp môn niệm hơi thở nhập tức xuất niệm. 
Trong trường hợp đó sẽ phải thực hành như thế nào?” 

Ngài Rahula đến đảnh lễ Đức Phật và trình bày hỏi Đức Thế Tôn về 
phương pháp Niệm hơi thở. Đức phật có dạy phương pháp “nhập xuất tức 
niệm” nêu được tu tập làm cho sung mãn, làm cho tròn đủ thì đạt được quả 
báo lớn, lợi ích lớn . Rồi Đức Phật dạy cho một loạt về những pháp môn 
những phương pháp xoay chung quanh vấn đề Niệm hơi thở, 


Có rất nhiều trường hợp khác, chăng hạn Đức Phật dạy các vị Tỳ kheo, 
Niệm hơi thở là đề diệt tầm-tứ, Niệm từ tâm giải thoát đề diệt trừ tâm sân 

v... Cuỗi cùng Ngài dạy niệm hơi thở là để diệt tầm-tứ tức là trạng thái 
phóng tâm trạng thái hay mơ mộng. Rõ ràng ở đây chúng ta thấy có rất 
nhiều bài kinh trong đó mặc dù không phải đề cập đến kinh Tứ niệm xứ 
nhưng trong trường hợp này Đức Phật đã nêu rõ pháp môn niệm hơi thở 
có đặc tính đặc biệt như vậy, có giá trị đặc thù như vậy. 


Chúng tôi xin được trình bày theo những điều chúng tôi đã biết như thé. 


Thảo luận 7 


ĐĐ Pháp Đăng 
Minh Hạnh chuyên biên 


TT Giác Đắng: Chúng ta phải đối diện với rất nhiều những chỉ phối của 
thân như: bịnh, nóng lạnh, khó chịu, đói khát v.v... Có nhiều người quan 
niệm rằng mình sông mà đặt nặng về chuyện xác thân quá thì mình sẽ bị 
trì trệ, tốt hơn hết mình quên hết đi. Giả sử như mình đi tìm những lẽ sống 
khác, mình làm thơ hay mình viết sách hay mình coi phim để mình có thể 
quên đi những cái khổ sở do thân mang lại. Nhưng rồi chúng ta cũng 
được biết có rất nhiều trường hợp một hành giả tu tập thường xuyên sống 
với thân. Thì theo Sư Pháp Đăng nghĩ là khi chúng ta chánh niệm thường 
xuyên với thân có làm cho chúng ta khổ sở thêm hay không, khi chúng ta 
biết thường có vấn đề mà vấn đề mình để ý đó có thê làm vấn đề nó nặng 
thêm hay chúng ta nên làm ngơ đi bằng cách là chúng ta hướng tâm vào 
những đối tượng? Xin Sư Pháp Đăng hoan hỷ cho biết ý kiến. 


ĐĐ Pháp Đăng: Qua câu hỏi của TT Giác Đăng, nếu nói về kinh nghiệm 
của bản thân con thì một người đã tu tập họ có chánh niệm, bởi vì chánh 
niệm đó không thể nào làm cho mình thấy bực bội khó chịu được, chánh 
niệm đó có sự ghi nhận với trí tuệ biết rõ có cái hiện hữu những gì làm áp 
lực, những áp lực nói về sự nhiệt não của các hành thì vị này nhìn thấy rõ 
như vậy, đối với sắc uân cũng vậy, đối với danh uẫn cũng vậy nó luôn 
luôn có nhiều sự sanh diệt liên tục từ nơi nhãn căn, nhĩ căn, tỉ căn, thiệt 
căn, thân căn hay ý căn, rồi đối với sắc thân cũng có, nhiều nỗi búc xúc 
như những khó chịu bực bội trong cơ thê hay thời tiết hay vật thực hay 
trong sắc thân hay những bịnh hoạn hay sự bất ổn trong những oai nghỉ 
mà vị đó ở một oai nghi nào nhiều thì có sự bất ồn khó chịu là như vậy. 
Thì khi người đó có chánh niệm lâu năm nhiều tháng, chăng những người 
đó họ có sự giỏi dẫn chịu đựng, chịu đựng là vị đó luôn luôn có chánh 
niệm, vì có một lúc nào mình thấy rằng mình bị sự đè nặng thì vị này luôn 
thấy sự thật là như vậy, vị này càng lâu ngày không phải bị sự áp lực mà 
vị đó càng hoan hỷ hơn. Hoan hỷ là thấy rằng mình chánh niệm để mình 
thấy rõ sự sanh diệt của danh sắc, thấy được những áp lực của sự sanh diệt 
của danh sắc này thì chánh niệm vị đó càng lâu ngày, tánh tình của vị đó 
hay là đời sống của vị đó nhìn vào sẽ có một sự thay đổi rất lớn. Ngày nào 
người đó dễ dàng phóng túng phan duyên, có thể dễ bực bội cau có hoặc 
cười thô tháo, ngày nay thì thấy vị đó rất điềm tỉnh, có nghĩa là vị đó có 
một sự sống về nội tâm với sự chánh niệm nhiều sẽ làm cho những người 
chung quanh có được một cảm nhận như vậy. Thì không thể nào nói là 
một người có chánh niệm rồi thì người đó sẽ có một sự bực bội khó chịu 
gì gây ra làm cho người đó có tâm sân, vì chánh niệm là sự xét thấy, sự 
ghi nhận được những đối tượng trí tuệ đó thấy rõ thật như vậy, thì trí tuệ 
thấy rõ như vậy vị đó chỉ có ghi nhận sự thật, cái khổ của sự thật này và vị 
đó với cái khổ sự thật thì vị đó biết được như vậy, vị đó sẽ diệt được nhân 
đưa đến sự khổ này, đó là những phiền não mà vị đó đoạn trừ nên đời sống 


của vị đó chắc chắn. Bởi vậy khi sống gần những vị có tu tập dù cho họ 
lúc bấy giờ họ đau lưng hay đau bụng hay nhức đầu hay chóng mặt hay 
khó chịu trong người, nhưng họ có chánh niệm thì họ không rên rỉ , không 
có những biểu hiện bực bội khó chịu cau có với những người chung 
quanh, thì quả thật khi một người tu tập có sự mạnh mẽ như vậy. Hay 
nhiều khi chúng ta thấy đối với tôn giả Ananda thấy Đức Phật những lúc 
Ngài kham nhẫn mồ hôi ra nhiều, nhưng Ngài Ananda nhìn thấy biết 
được. Bởi vậy một người khi đau đớn thì thân này sẽ có mô hôi tuông ra 
(gọi là đau xuất mồ hôi hạn) thì thường ai lúc đau mà căn răng chịu thì 
mình cũng đều bị như vậy hết, đó là sự thật trong đời mỗi người đều có, và 
khi mình thấy những người nào đau đến đỗi họ xuất mồ hôi như vậy mà 
họ vẫn chịu đựng, không rên rỉ không cau có bực bội, thì mình phải biết về 
mặt nội tâm chánh niệm của vị đó hoặc trí tuệ vị đó hiểu pháp này thực sự 
sâu sắc làm cho mình cảm nhận được vị này có một nội tâm tu tập, thì 
theo con thì con nghĩ như vậy thì con xin trình bày với TT Giác Đăng là 
như vậy. 


Thảo luận 8 
Ni Sư Liễu Pháp 
Minh Hạnh chuyên biên 


TT Giác Đắng: Ngày nay có rất nhiều người muốn đưa ra một cách thực 
hành rất hấp dẫn với người Phật tử, lấy ví dụ như sau khi chết thì được 
vãng sanh về đâu và cảnh giới đó màu nhiệm, đẹp đáng hoan hỷ để chúng 
ta hướng tới, sự hướng tới một kiếp sau mà đẹp vui hoan hỷ thì làm cho 
người ta rất hứng khởi nhất là những vị lớn tuổi. Bây giờ chúng ta nói đến 
việc tu tập trong hiện tại như quán thân chăng hạn, quán thân đó đưa 
chúng ta trở về mỗi một thực tại và thực tại này với nhiều người thì không 
hoan hỷ. Thì nếu có Phật tử nào hỏi như trường hợp chúng ta tu tập bốn 
Niệm Xứ, niệm thân chăng hạn thì cái gì là cái đáng để chúng ta hoan hỷ, 
cái gì là cái đáng để chúng ta tha thiết, ngoài sự sanh diệt, ngoài sự vào ra 
của hơi thở? 


Ni Sư Liễu Pháp: Theo con thì pháp hành niệm thân, mới nhìn bên ngoài 
thấy không có gì đặc biệt, chỉ nói đơn giản khi nào đi biết đi, đứng thì biết 
đứng, nhai biết nhai, nuốt thì biết nuốt, nhưng thật sự làm lâu ngày thực 
hành chánh niệm trên thân quen rồi thì sẽ thấy rằng cả cuộc sống trên đời 
này chăng có gì ngoài chữ “b/ế/” cả. Đôi lúc mình sống mà mình lạc mà 
không biết, thì chi bằng vong thân tức là mình quên đi thân của mình. Mà 
vong thân thì khi cái thân của mình ở đây, tâm thì đi lưu lạc tới chỗ nào 
không biết, thì khi người sống như vậy cứ vọng về quá khứ hướng về 
tương lai, những người như vậy cũng không thực tại, kết quả là họ lúc sầu 
muộn cũng nhiêu hơn để ghi nhớ vê chuyện buồn thì họ buôn rầu họ lo 
lắng nhiều hơn, họ lo sợ lo lắng buồn rầu có khi cũng là tâm tham tâm sân 
khởi lên rất nhiều. Ngược lại người nào sống với sự chánh niệm trên thân 
người này sống bình thản, tức là bây giờ cái gì mình cũng chấp nhận cả, 
bây giờ thân thoải mái thì mình thấy thoải mái, nó hơi nóng thì mình thấy 
đang nóng, mình đang dễ chịu thì thấy dễ chịu, đang khó chịu thì thấy khó 
chịu vậy thôi. Sự nhận biết lâu ngày thành một người sống rất bình thản 
và có thể chấp nhận tất cả mọi thứ trên đời đến với mình, điều này không 
phải dễ mà có được, vì phần lớn mình hay sống theo thói quen là mình cứ 
muôn bám vào cái dễ chịu, muốn đây ra cái khó chịu. Cái đây ra là cái 
sân, muốn bám níu lại là cái tham. Mình cứ sống giữa tham và sân hoài 
mình không hề hay biết. 


Ngay cả mình muốn hướng về đời sống tương lai tốt đẹp, đó cũng là dạng 
vi tế của tâm tham mà mình cũng không hay biết, nhìn cho kỹ cũng là tâm 
tham. Ngược lại người sống với niệm sân không có tham vọng tương lai, 
không nhớ quá khứ mà chỉ có cái thấy thôi và bây giờ có tinh thần sẵn 
sàng chấp nhận bắt. cứ cái gì đến với mình bởi vì cái gì đến đẹp rồi nó 
cũng qua, đau khổ rồi cũng sẽ qua và nó đến mình sẵn sàng bình thản chấp 
nhận dầu có khổ mấy cũng chịu được và có vui mẫy cũng sẽ qua thì nó sẽ 
không bám víu, ngay khi đó bớt đi cái tham cái sân rất nhiều. Một người 


bớt tham sân thì người đó sẽ thấy sự tu tập của mình tiến bộ rất nhanh, 
nhìn bên ngoài thì không thấy tiến bộ nhưng thật sự có tu tập sẽ thấy mình 
tiến bộ rất nhanh, mình sẽ thấy mình bớt tham bớt sân rất nhiều là nhờ 
bình thản ghi nhận cái gì đang xảy ra. Đó là con nghĩ giá trị của pháp 
niệm thân trong đời sống hàng ngày, tức là bớt tham sân một cách rất rõ 
ràng, rất thiết thực nếu như một người có thể nhận biết được trong khi 
những pháp hành khác lại đưa mình đi theo một tham mà mình không 
nhận ra, còn pháp hành niệm thân thì người này sông trong thực tại ghi 
nhận thực tại và bớt đi tham sân rất nhiều, và trí tuệ chánh niệm tỉnh giác 
mỗi ngày mỗi cao, khả năng chứng đắc hoặc có thê mình không cần phải 
nói tới những tầng quả thánh gì cả mà sự chứng đắc rõ Tảng nhất là trạng 
thái trí tuệ chánh niệm tỉnh giác của mình môi ngày môi cao như vậy và 
mình thấy rằng tâm của mình bớt đi sự tham cầu, bớt sự dính mắc, bớt đi 
sự thương sự ghét thì ngay đó là đã có an lạc rồi, và mỗi giây phút an lạc 
nối tiếp nhau bởi vì đời sông này chỉ là nối tiếp của nhiều phút giây, mà 
mỗi phút giây mình đều sống an lạc trong chánh niệm thì hiện tại an lạc là 
những phút giây tiếp theo cũng an lạc như vậy thì bảo đảm đời sông này 
an lạc, mà đời sông này an lạc thì dù không có. cầu mong đi nữa thì đời 
sống sau cũng sẽ an lạc, cho nên Đức Phật nói rằng là “Vui thay chúng ta 
sông an lạc trong kiếp này và an lạc trong kiếp sau nêu như người đó biết 
làm thiện, biết hành và biết tu hành.” cho nên người mà biết tu hành chánh 
niệm thì ngay bây giờ người đó an lạc trong từng giây phút, đời sống này 
được an lạc là chắc chắn đời sống sau cũng được an lạc, dù không mong 
cầu đi nữa thì kết quả vẫn là tốt đẹp, còn ngược lại mình đi mong cầu mà 
mình không biết đó là tâm tham thì tâm tham đó đưa mình đi tới hậu quả 
khác chứ chưa chắc là tốt đẹp. Đó là con xin đóng góp về sự lợi ích thiết 
thực của niệm thân trong đời sống hàng ngày./. 


TT Tuệ Siêu đúc kết 
Minh Hạnh chuyên biên 


TT Tuê Siêu: Hôm nay chúng ta tiếp tục học về đề tài "Niệm Thân" do 
TT Giác Đăng là vị giảng sư chủ nhiệm hướng dẫn. Trong bài học này đề 
cập đến ba điểm là trong cách chúng ta tu tập niệm thân, vị hành giả cần 
phải biết về nhịp điệu tức là sự sinh hoạt của thân nó thể hiện như thế nào, 
chúng ta phải biết rõ về những hiện tướng rõ hay không rõ gần hay xa của 
thân hành, và chúng ta phải biết rõ điểm thứ ba nữa là giác quan và vật 
chất, tức là chúng ta phải biết rõ thân này được cử động nó liên quan đến 
tâm thức như thê nào, tâm tạo ra sắc tâm ra sao trong uy nghi đi đứng năm 
ngồi v.v.. . Những điều đã được trình bày ở đây như là một sự chia sẻ về 
kinh nghiệm thiền tập, qua đó vị Giảng Sư đã trình bày cho chúng ta rất rõ 
nét rất đễ hiểu và những điều này cũng được tìm thấy trong nội dung của 
những bài kinh mà Đức Phật Ngài dạy về pháp hành Tứ Niệm Xứ. Chúng 
ta sẽ được nghe tiếp tục trong tuần tới quanh vấn đề niệm thân thuộc về 
niệm hơi thở. Chúng tôi xin được kết thúc bài học hôm nay./. 


Thiền bài 4 - Niệm Thọ 
Giảng ngày 05 tháng 06 năm 2007 
Bài giảng chính 
TT Thích Giác Đăng 
Chánh Hạnh chuyền biên 


Ngày hôm nay chúng ta bước sang phần hai của Tứ Niệm xứ, đó là Niệm 
Thọ. Với một hành giả tu tập thiền quán, niệm thọ là một kinh nghiệm có 
thể làm cho hành giả lúng túng nhiều hơn hết. Trước hết chúng ta hãy định 
nghĩa thọ là gì? Chữ Vedana hay Thọ, ở đây thường được dịch là cảm thọ. 


Có lẽ để dễ hiểu nhất, chúng ta nói đến năm cảm thọ là khô, lạc, ưu, hỷ, 
xã. 


Khổ - Lạc đó là những cảm thọ hoặc khó chịu hoặc thoải mái về thân. 
Ưu - Hý là những cảm thọ buồn bực hoặc hân hoan của tâm. 
Xả là trạng thái không khổ không lạc, không ưu không hỷ. 


Trên phương diện thực hành, hành giả luôn luôn gặp trở ngại với một vấn 
đề lớn của đời sống, đó là thay đổi thói quen. Chúng ta đã quen với một 
cách phản ứng, quen với một cách suy tư, bây gìơ làm khác hơn. Đó là 
điều không dễ. Thói quen của chúng ta đối với các cảm thọ là một thói 
quen có thê nói rằng đặc biệt mau chóng, bén nhạy. Thí dụ như chúng ta 
làm gì khi trong lòng mình vui, chúng ta làm gì khi trong lòng mình buôn, 
chúng ta làm gì khi thân dễ chịu, chúng ta làm gì với thân khó chịu. Hoặc 
giả chúng ta làm gì trong những giờ phút rồng không, những giờ phút 
trống văng. Những điều này không phải chỉ là những phản ứng đến từ sự 
khôn ngoan hay hoặc giả là khả năng của chúng ta, mà những phản ứng 
này nó. vốn đĩ là một thói quen, một thói quen ăn rất sâu trong cuộc sông 
của mỗi người. Nó trở thành cái nếp của chúng ta. Lấy ví dụ đối với sự tê 
nhức của thân chăng hạn, nếu chúng ta ngồi một nơi nào đó, trong lúc 
mình tỉnh táo không buồn ngủ, cảm thấy chân hơi mỏi hơi tê chúng ta lập 
tức thay đổi. Cái thay đổi đó là một phản ứng đương nhiên, để chúng ta 
tìm cách xua đuổi đây đi hoặc là né tránh hoặc là làm tan biến cảm giác 
khó chịu. Có rất nhiều phản ứng của chúng ta liên quan đến cảm thọ mặc 
dù nó vốn là một nhu cầu, ví dụ như đói thì ăn, khát thì uống, cảm thấy 
khó chịu thì thay đổi tư thế. Với bất cứ hành giả tu tập thiền định, trừ một 
vài vị có nhiều túc duyên trong thiền định thì các vị này mau chóng thành 
đạt được kết quả mà không phải trải qua một thời kỳ phần đấu dài, còn đa 
số chúng ta đêu phải trải qua thời kỳ này. Điều chúng ta khó đương đầu 
nhất là thay đổi thói quen của mình đối với các cảm thọ. 


Chúng ta nên hiểu rằng có hai thứ cảm thọ: 


1/ Cảm thọ trực tiếp của các giác quan. Ví dụ như mắt thấy cảnh sắc, tai 
nghe tiếng, mũi ngửi mùi, lưỡi nếm vị, thân cảm xúc. Với những giác 
quan đó do nghiệp của quá khứ, ngay từ điểm mà giác quan tiếp xúc với 
các cảnh, nó đã có định giá rõ ràng cái này là quả lành hay quả thiện, cái 
này là quả bất thiện, cái này là cảnh tốt, cái này là cảnh không tốt. 


2/ Rất nhanh chóng sau khi những cảm thọ của các giác quan khởi lên là 
những cảm thọ đối với những cảm thọ đó. Những cảm thọ đối với những 
cảm thọ đó là thói quen rất quan trọng. Nó là phản ứng của chúng ta. Ví 
dụ như nói cảm thọ đối với các cảm thọ, có nghĩa là chúng ta thường gắn 
chặt trong đầu là chế cảm giác là thước đo của thành công, của sự an lạc, 
ví dụ như mình đang ngồi thiền chân bắt đầu bị tê, chúng ta đi theo thói 
quen bình thường là nghĩ đến chuyện làm thế nào để cho nó đừng có tê, 
làm thế nào mà thì giờ trôi qua nhanh. Dường như sự lệ thuộc đó khiến 
cho nhiều người cảm thấy rất sợ ngồi thiền. Bởi vị họ nghĩ rằng, “ Trong 
lúc chúng ta ngồi, chúng ta sẽ phải chịu đựng ở mức độ chịu đựng tối đa, 
không được nhúc nhích, không được thay đổi, không được phản ứng. 


Tắt cả những điều này đều là kinh nghiệm của hành giả tu tập hết. 


-Trước nhất nói về các cảm thọ, chúng ta đặc biệt rất chủ quan. Chủ quan 
ở đây có nghĩa là thường liên tưởng cảm thọ là tôi, là của tôi, là tự ngã của 
tôi. Thái độ chủ quan đó là tôi đó là của tôi, đó là tự ngã của tôi, do vậy 
chúng ta thường muốn đặt mình trong trạng thái êm ái, chúng ta thường 
lấy cảm thọ để làm thước đo của hạnh phúc, của đời sông. Quả thật là như 
vậy, nêu đời sống mình gặp trạng thái dễ chịu thường xuyên thì mình xem 
cảm thọ đó như mình là người có phước, mình là người đang được hạnh 
phúc. Nhưng nếu ngược lại cảm thọ không thoải mái khó chịu, chúng ta 
cộng vào đó một cảm giác buôn, “Sao mình xui xẻo như vậy, tại sao mình 
bất hạnh như vậy ?” Cái Tôi và cái Ta mình gắn liền với cảm thọ đó là 
một trạng thái rất chủ quan, bởi vì chúng ta tin rằng chính những cảm thọ 
vốn là thước đo của hạnh phúc, thước đo của đời sống mình như thế nào. 


-Điều thứ hai khi đề cập đến các cảm thọ, chúng ta phải đương đầu với 
một thói quen, chúng ta gọi là thói quen của phản ứng. Cái phản ứng này 
nó tương tự như khi chúng ta khát chúng ta muốn uống nước, đói chúng ta 
muốn ăn, buồn nản chúng ta đi tìm cái gì đó vui. Có nhiều người khi có sự 
trống trải đến, đời sống không có gì hào hứng họ hay đi shopping, họ hay 
đi ngoạn cảnh, họ đi tìm những thú vui. Đôi lúc người ta còn tìm đến 
nhiều loại kích thích tố như cần-sa, ma tuý v.V.. .để tạo cho mình cái cảm 
giác, ít nhất cảm giác đó khác hơn cảm giác buồn chán hằng ngày. Nói 
như vậy, phản ứng của chúng ta đối với thọ, nó là cái gì cực kỳ quan 
trọng. Với một người trong lúc thiền định tìm cách để đưa ra một giải 
pháp cho cảm thọ của mình thay vì ghi nhận cái gì đang xảy ra đó, người 
đó thường đánh mất đi tư thế của chánh niệm. Chúng ta nhắc lại một lần 
nữa, đối với chánh niệm sự ghi nhận quan trọng hơn là phản ứng, hơn là 
tìm ra một giải pháp mà đời sống hằng ngày chủa chúng ta thường phản 
ứng nhiều hơn. 


- Điêm thứ ba nói về cảm thọ là rất ít người trong chúng ta có sự hiểu biết 
đầy đủ tường tận về một thứ cảm thọ mà dường như nó không có cảm thọ, 
đó là thọ xả. Khi nãy chúng tôi có tình đưa ra định nghĩa thọ xả là một 
cảm thọ không khổ, không lạc, không ưu, không hỷ. Đây là một cảm thọ 
chúng ta rất sợ. Chúng ta thường cho rằng thọ xả nó vô vị, thọ xả nó nhạt 
nhẽo và cái vô vị nhạt nhẽo đó tuy rằng không khốc liệt, không khó chịu 
như thọ khổ, hay nó không buồn da diết như thọ ưu, nhưng thọ xả là cái gì 
thường khiến cho chúng ta sợ và chúng ta muốn thay đổi. Quan niệm về 
thọ xả giống như một người tưởng tượng đời sống của mình không có gì 
đáng, đáng để vui đáng, đáng đề hoan hỷ. Và cảm thọ này, sự suy nghĩ này 
nó có một ảnh hưởng bị chi phối đặc biệt lớn đối với hành giả tu tập. 


Chúng ta lẫy một ví dụ khác. Trong trường thiền hay trong đời sống thiền 
định có hai trạng thái, một trạng thái lắng đọng cảm thấy mình không bị 
chỉ phối nhiều và một trạng thái cảm thấy trống rỗng vì nghĩ rằng. hiện tại 
mình không được gì hết. Hai điều đó xem ra rất gần với nhau, rất giống 
với nhau. Giống đến nỗi trong đường tơ kẻ tóc một người khó có thê phân 
biệt được. Hầu hết sự trưởng thành của chúng ta đều gắn liền với cảm thọ. 
Có nhiều vị vào Paltalk thời gian đầu, vào đây với tất cả sự đam mê. Luôn 
luôn tìm thì giờ mình có được để vào Paltalk, nhất là lúc mới có Paltalk, 
nhưng dần dà chúng ta quen dần với công việc và việc vào Paltalk không 
còn hào hứng như ban đâu. Tuy nhiên nếu thời gian sau này, chúng ta trở 
nên quen thuộc hơn, biết phân biệt biết lựa chọn, một ngày có bao nhiêu 
giờ và vào nơi nào để nghe những gì mình thích thú cho mình, lợi ích cho 
mình. Thì nhiều năm nhiều tháng, chúng ta trở lại một cảm giác rất bình 
thường nhưng trong cái bình thường đó nó không giống như trạng thái 
trồng rông mà chúng ta thường có. Và do vậy điểm thứ ba là chúng ta biết 
rất ít về thọ xả . 


Điểm sau cùng chúng ta nói tại đây liên quan đến cảm thọ là khổ-lạc-ưu- 
hỷ-xả thường tạo nên một sự chi phối lớn để chúng ta đánh bạt chánh niệm 
đi. Từ ban đâu chúng tôi có nói rằng cảm thọ là một cái gì rất chủ quan. Vì 
vậy khi hành giả ngôi thiền đến mức độ nào đó mà chân mình nhức nhối, 
mình phải lựa chọn một trong hai điều: Một là tiếp tục duy trì chánh niệm 
đối với cái nhức nhối tê mỏi đang xảy ra. Hai là mình thay đổi tư thế, 
mình bỏ việc tu thiền. Có nhiều hành giả vì chỗ này mà bỏ cả khoá thiền 
vì cảm thấy mình không chịu đựng nổi. Cảm thọ chỉ phối chúng ta lắm 
lắm. Trong kinh tạng, có rất nhiều bài kinh, có rất nhiều lời dạy của Đức 
Phật liên quan đến cảm thọ. Việc đơn giản thôi, điều này có sức chỉ phối 
lớn đối với bất cứ hành giả nào. 


Như vậy chúng ta đã đề cập đến bốn khía cạnh của cảm thọ mà một người 
tu tập phải lưu ý tại đây. 


-Điều đầu tiên, nên phân biệt rõ cảm thọ của các giác quan và cảm thọ của 
các cảm thọ. -Chúng ta không quá chủ quan rằng cảm thọ là thước đo của 
hạnh phúc, nó là tất cả. Một khi hành giả đã có nhiều thì giờ tu tập thiền 
định rồi, hành giả sẽ dễ dàng tìm ra rằng đa số các cảm thọ nó đến và đi, 


giống như mây bay trên trời. Có những buổi sáng chúng ta cảm thấy trong 
lòng rất hân hoan, và nỗi hân hoan đó vào buổi trưa nó biến mất nhường 
chỗ cho bao nhiêu cảm thọ phức tạp khác. Có những lúc quý vị gặp 
chuyện buồn và nghĩ rằng nổi buồn đó là cái gánh rất lớn, nhưng qua một 
thời gian rồi, cái buồn đó nó lại trôi đi lại biến đi. Chúng ta không hiểu vì 
sao nó đến và không hiểu vì sao nó đi. Có nhiều người cho rằng thời gian 
là một phương thuốc nhiệm màu, phương thuốc nhiệm màu đó làm người 
ta quên đi, không nhớ được cảm thọ nữa. Nhưng nên nhớ một điều răng, 
đa số các cảm thọ cho dù chúng ta muốn, chúng ta cũng không thể gìn giữ 
mãi được. Cảm thọ là cảm thọ. Chúng ta rất chủ quan khi nói về cảm thọ. 


-Chăng những vậy mà chúng ta còn phản ứng nhiêu với các cảm thọ. 


-Chúng ta biết rất ít về thọ xả. Thọ xả là một đề tài cực kỳ quan trọng để 
chúng ta nói đên khi chúng ta tu tập thiên quán. 


-Điểm cuối cùng chúng tôi muốn lưu ý đến trong bài học hôm nay là một 
hành giả tu tập nên hiểu biết rằng, cảm thọ thật sự chi phối sự tu tập của 
chúng ta rất nhiều. Nó cũng chỉ phối lớn như trong đời sống. Mình ăn bữa 
cơm nào có người làm cho mình vui mình thích gặp người đó. Mình ở nơi 
nào có nhiều chuyện vui mình thích đến ở chỗ đó. Và không may là nếu 
chúng ta ngồi thiền chúng ta nghĩ rằng mình ngồi thiền phải có được cảm 
giác dễ chịu, mình ngồi thiền phải được cái này được cái kia. Đa số cái 
được đó nó liên quan đến cảm giác. Khi mình nghĩ vậy, mình có rất nhiều 
vân đê. 


Trở lại với việc thực hành, trong sự hướng dẫn của các vị Thiền sư chúng 
ta thường được nghe là với các cảm thọ chúng ta nên ghi nhận và không 
phản ứng nhiều quá. Ví dụ như trong tâm mình chợt vui chợt buồn, cái vui 
cái buồn đó là đối tượng để ghỉ nhận hơn là để giải quyết. Nếu quý vị tìm 
cách giải quyết thì không giải quyết hết vẫn đề. 


Một điểm khác các vị thiền sư cũng thường khuyên chúng ta khi ngồi 
thiền là sự kiên nhẫn. Chúng ta nói theo thông thường bên ngoài là ráng, 
ráng một chút. Thí dụ mình đang ngồi mà chân bị tê, lưng bị mỏi hay bị 
muỗi cắn. Thay vì phản ứng liền, thay vì đổi oai nghi liền, thay vì làm một 
cái gì khác liền, chúng ta nên kiên nhẫn một chút, nhìn thật rõ thật kỹ cảm 
giác đó rồi thay đổi. Khi cỗ găng một chút như vậy mà kết tập được nội 
lực. Điều này là điều khó ai có thê nghĩ đến., cái cố gắng cái ráng một chút 
ảnh hưởng đến chúng ta ra sao. 


Một điểm nữa các vị thiền sư thường khuyên cho những hành giả tu tập là 
với một người tu thiền, cảm thọ rất dễ dẫn chúng ta lạc lối. Lạc lối ở đây là 
bị đánh lạc hướng. Nó là một thế giới trùng trùng một thê giới mênh mông 
vô tận, nêu chúng ta đi quá xa chúng ta sẽ bị nhận chìm, nên trở về với đề 
mục cố hữu của mình. Đề mục căn bản của mình ở đây có thê là hơi thở 
lúc chúng ta ngồi, có thể là bước đi khi đi kinh hành. Cả hai điều đó là 
những chiếc neo, khi chúng ta neo nó lại như tàu giữa biển hay giữa mặt 


hồ mênh mông neo lại, dầu có bị gió bạt đi nó vẫn giữ ở một vị trí nào đó 
nhất định. Chúng tôi có quen với một đạo hữu tại chùa, đạo hữu có chiếc 
tàu đi ngoài biển kế cho chúng tôi nghe một kinh nghiệm, bây giờ người ta 
có chế tạo một cái máy định vị. Ban đêm người ta thả neo ở một vị trí nào 
đó và họ mở máy này lên. Nếu buổi tối sóng hoặc gió đánh bạt chiếc tàu đi 
qua khỏi quá xa vị trí đó thì máy báo động là tàu không còn ở vị trí thả 
neo. Do vậy đạo hữu lái tàu có thê yên tâm mà ngủ. 


Điều này là ví dụ rất tốt cho chúng ta hun đúc tu tập, đối với cái vui, đối 
với cái buồn, đối với cái dễ chịu và đối với cái khó chịu. Cái vui cái buồn 
của tâm và cái khó chịu dễ chịu của thân, nếu có ghi nhận thì ghi nhận ở 
một mức độ nào đó nhưng không nên quá đào sâu, không quá đi xa, không 
quá tự mình phải tìm giải pháp cho, tất cả. Đa số các cảm thọ cũng có 
những giải pháp, mình vui mình muốn làm sao được vui hơn và làm sao 
được vui hoài. Cái làm sao đó, thật ra ít khi có giải pháp có câu trả lời cho 
các hành giả. Hoặc giả mình buôn, làm sao để tránh né cái buồn, làm sao 
đề không buôn, đó là chuyên rất khó. Hoặc giả cảm giác không khổ không 
lạc thường dễ đưa chúng ta rơi vào trạng thái rông không, hoặc là buồn 
nản cảm thấy đời sông vô vị. Những thứ đó đều là những thứ phức cảm 
mà hành giả phải đương đầu, hành giả phải đối diện khi tu tập thiền định. 
Nên nhớ răng chúng ta phải trở về với căn cứ của chính mình, đó là hơi 
thở, đó là bước đi. Quý vị làm gì cũng được, nhưng đừng để cho mình bị 
mơn trớn hay ru mình trong cảm giác. Chúng tôi lấy ví dụ có nhiều người 
thích pháp môn Niệm Phật, vì trong pháp môn này cho chúng ta cảm giác 
rất an toàn. Hay có nhiều người rất thích nghe tiếng tụng kinh, hoặc giả 
thích ngồi trên ghế để tu thiên. Ngồi trên ghê tu thiền cũng không sao hết, 
nhưng chúng ta phải hy sinh một số điểm là chúng ta không có được sự cố 
gắng và chúng ta ngồi thiền với thái độ làm sao cho chúng ta được dễ chịu 
được thoải mái hơn. 


Nói tóm lại, trong lúc tu tập thiền quán, một trong những trở lực chúng ta 
phải đối đầu là bị đánh lạc hướng hay bị chỉ phối bị dao động quá đáng. 
Đa số những điều này liên quan đến cảm thọ. Cảm thọ không đơn giản 
như chúng ta nghĩ, là một cái gì hết SỨC tế nhị chỉ phối cuộc sống rất 
nhiều. Nhiều năm trước đây có bài viết của Hoà Thượng Minh Châu, 
chúng tôi nhớ tựa đề là, “Đạo Phật bắt đầu bằng cảm thọ và kết thúc bằng 
cảm thọ”. Đại khái bài kinh đó muốn chứng minh rằng cảm thọ được nói 
nhiều đến trong Đạo Phật, chỉ như vậy thôi. Bởi vì những khái niệm, nó là 
những chỉ phối lớn trong cuộc sống của mình. 


Chúng tôi xin một lần nữa để tóm tắt bài nói chuyện hôm nay về các cảm 
thọ. Tất cả mọi người nên hiểu rằng cảm thọ là một trạng thái rất chủ 
quan, nghĩ nó là tôi, là ta. Thật ra đôi lúc chúng ta phải làm ngơ với nó, 
nghĩ rằng cảm thọ giống như mây bay trên trời, lúc đến lúc đi, lúc tụ lúc 
tán. Đừng nghĩ rằng nó vô nhiễm đừng nghĩ nó là mình là tôi là ta. Chúng 
ta thường có những phản ứng đối với cảm thọ, muốn tìm những giải pháp 
cho những cái mình không thích, muốn bám víu vào cái gì mình thích. Đối 


với các cảm thọ chúng ta nhớ cảm thọ có sức chi phối rất lớn, rất lớn, dễ 
đánh lạc hướng chúng ta. Do vậy một hành giả tu tập đối với tất cả cảm 
thọ là làm sao để ghi nhận nhiều hơn là phản ứng. Và cũng để biết một 
điều rằng chúng ta phải trở về với cái căn bản của mình. Những pháp môn 
như niệm hơi thở hay niệm thân hay chúng ta đi kinh hành chẳng hạn. 
Những thứ đó trả chúng ta trở về với vị trí khách quan. Một điều rất khó 
đê biết. 


Chúng tôi xin dứt lời tại đây. 


Thảo luận 
L) Sư Trưởng 
Minh Hạnh chuyên biên 


Hôm nay chúng ta có lớp Thiền Học với đề tài "Niệm Thọ” do TT Giác 
Đăng giảng, thê theo lời yêu cầu của TT Giác Đăng tôi sẽ đóng góp vào 
phần “Niệm Thọ" này. Theo trong bài kinh Đại Tứ Niệm Xứ thì trong vấn 
đề niệm có đề cập đến phần "Ngũ Uẩn". Trong Ngũ Uẫn thì có sắc, thọ, 
tưởng, hành, thức. Và khi nói đến thọ uẫn thì Đức Phật có dạy rõ phương 
pháp quán như hành giả quán nhận thức được khi mình có chánh niệm tỉnh 
giác, có một cảm thọ phát sanh lên thì vị ấy nhận thức đây là thọ, đây là 
tập khởi của thọ, hay đây là thọ, đây là thọ tập khởi, đây là thọ tập diệt. 
Chỉ chừng ấy thôi, chỉ ba đề này, nhưng nếu chúng ta học một cách chính 
chắn thuần thục rành mạch thì khi hướng tâm đến để lấy cảm thọ làm đề 
mục đề niệm thiền quán thì sẽ không khó khăn gì. 


Cũng như những người mới tập đánh máy chữ, ban đầu nhìn vào thấy 
nhiều chữ, rồi khi đụng ô chữ này, đụng ô chữ kia, hoặc muốn tìm một 
chữ phải nhìn rất khó khăn, đánh trật lên trật xuống, nhưng nếu khi đã học 
nhuân tay nhuần mắt rồi thì có thê đánh máy chữ bằng cách nhìn bên bản 
thảo và bên đây mười ngón tay đánh không nhìn chữ nữa, nó thuần thục 
bởi họ đã quen những ô chữ đó. Thì đây là muốn thí dụ, nếu qúi vị nghe 
chúng tôi trình bày mà qúi vị chưa quen qúi vị cảm thấy khó khăn qúa hay 
nghĩ rằng chắc là mình không thê niệm thọ được, thì qúi vị cứ nhớ thí dụ 
như người đánh máy chữ qúi vị sẽ không nản lòng, bởi vì học đúng 
phương pháp quán thì chúng ta sẽ thực tập rõ ràng và thấy nó chỉ li từng 
chỉ tiếc một cách nó xuất hiện thì chúng ta sẽ thấy rõ ràng. 


Thì khi nói đến Đức Phật dạy quán, thì khi quán trong tâm khởi lên một 
cảm thọ nào thì nhận ngay đây là thọ, có ba loại thọ: là khô, lạc và bât 
khô, bât lạc. 


Trong thọ khổ thì có khổ thân và khổ tâm. Nếu chia ra năm thọ thì khổ 
thân tức là thọ khô, còn khô tâm tức là thọ ưu. 


Nếu nói thọ lạc thì cũng có hai phần là thân lạc và tâm lạc. Thân lạc tức là 
tâm thân thức thọ lạc. Tâm lạc tức là trạng thái tâm thọ hỷ như tâm tham 
thọ hỷ hay tâm thiện thọ hỷ v.v... 


Còn thọ xả tức là bất khổ bất lạc, không khổ không lạc. 


Phân ra như vậy, một cảm thọ khởi lên nhận biết ngay đây là thọ, dù đó là 
thọ khổ hay thọ lạc, hay thọ khổ bắt thọ lạc tức là thọ xả. Và xa hơn nữa 
thì có thể nhận thức ngay rằng cảm thọ khô lạc này là bắt nguồn từ đâu, thì 
nhìn thấy chín nguồn sanh ra cảm thọ này là tập khởi của thọ, thì khi trong 
tâm khởi lên một cảm giác thọ khổ thọ lạc hay thọ khổ bất lạc mà nó bắt 


nguồn từ con mắt, tức là đo một con mắt nhìn thấy một cảnh sắc nào đó 
như một bức tranh hay như chúng ta đi du lịch nhìn cảnh như núi non sông 
nước hữu tình vui vẻ v.v...Tất cả cái gì do con mắt nhìn mà thấy nó khởi 
lên vui, thì biết là đây là thọ lạc, biết răng thọ lạc này sanh từ nơi nhãn xúc 
là tại sao? bởi vì do duyên con mắt, do duyên cảnh sắc thì khởi lên nhãn 
thức, sự kết hợp hay sự gặp gỡ của ba pháp này gọi là nhãn xúc. Từ nhãn 
xúc đó sẽ sanh thọ mới có những lộ trình tâm tiếp nối theo khổ, lạc hay bất 
khổ bắt lạc khởi lên. Như vậy thì nhận thức ngay cái mình đang vui, đang 
buồn, hay đang khổ, đang lạc, hay bất khổ bất lạc này bắt nguồn từ nơi 
con mắt. Như vậy thì biết rằng hễ là thọ, nhất là thọ lạc thì là thọ duyên 
ái, do đó nên chỉ nhận là thọ là cảm thọ do thọ nào rồi cũng vô thường 
biến hoại. Đó là chưa nói xong, vì nói quá rồi qúi vị nghe càng lộn xộn 
hơn nữa, chứ nếu quán thọ là vô thường thì có mười hành tướng, quán thọ 
là khổ thì có 25 hành tướng, quán thọ là vô ngã thì có năm hành tướng. 
Đó là vấn đề chuyên môn, nếu muốn hành thiền quán cho có kết quả thì 
nhất định hành giả phải học thuộc hành tưởng vô thường khổ não vô ngã 
này. 


Và khi một cảm thọ khởi lên khổ, lạc biết ngay nó bắt nguồn từ con mắt, 
như vậy khổ, lạc này thì được xem như là thọ, thọ này là thọ nhãn tức là 
cảm thọ sanh từ nhãn xúc. Nhãn xúc sanh lên thọ. Phân biệt được như 
vậy sẽ không có sự lầm lẫn và không có sự lộn xộn. 


Rồi cũng vậy nếu một cảm giác thọ khổ, thọ lạc hay bất khổ, bất lạc khởi 
lên không phải do con mắt nhìn mà do tai nghe các tiếng khởi lên nhĩ thức, 
thì sự phối hợp của ba pháp này gọi là nhĩ xúc. Nhĩ xúc sẽ sanh thọ. Do 
vì nghe những tiếng đó mà khởi lên khổ, lạc hay bất khổ, bất lạc. Thí dụ 
như nghe tiếng nhạc thơ ngâm v.v... mình cảm thấy vui thích thì đó là 
chính vì thọ lạc bắt nguồn từ nhĩ xúc. Nhưng nghe những tiếng người ta 
nặng nhẹ chửi mắng đến tên mình cũng thấy đau khổ bực bội khó chịu thì 
biết cảm thọ này nó không phải sanh từ nơi con mắt hay là mũi, mà cảm 
thọ này sanh từ nhĩ xúc, tức là do duyên tai, mà do duyên các tiếng nhĩ 
thức sanh khởi, phối hợp ba pháp này gọi là nhĩ xúc, từ nhĩ xúc sở sanh 
thọ chỗ đó sanh ra những lộ trình tâm nối tiếp theo có khổ có lạc và có bất 
khổ bất lạc. Một trong những cảm thọ này khởi lên thì đó là hành giả 
quán chính chắn như vậy gọi là thấy đây là khổ, đây là tập khởi thọ khổ. 


Rồi cũng vậy khi một cảm thọ khởi lên khổ, lạc hay bất khổ, bất lạc mà 
không phải do con mắt thấy sắc, không phải do tai nghe tiếng, mà do mũi 
ngửi, khi mũi gặp mùi thơm những mùi thoáng khí, dưỡng khí hay thân 
khí, hoặc những mùi thơm tho như nước hoa chẳng hạn thì khởi lên sự 
sảng khoái dễ chịu trong tâm, thì biết rằng cảm thọ lạc này phát sanh lên 
không phải do mắt thấy, không phải do tai nghe mà do mũi, như vậy thọ 
này phát sanh từ tỉ xúc nên gọi là tỉ thọ, dù khổ, lạc hay là bất khổ, bất lạc 
bắt nguồn từ nơi mũi mà hễ thọ là duyên ái nên gọi là khí ác. Như vậy thì 
vị này chỉ biết cảm thọ là cảm thọ không để nó đi sâu hơn nữa. 


Rồi cũng vậy nếu có một cảm giác khổ hay lạc hay bất khổ bất lạc tương 
tựa như vậy mà hành giả nhận biết rằng đây là cảm thọ nhưng cảm thọ này 
không phải bắt nguồn từ con mắt, không phải bắt nguồn từ tai, không phải 
bắt nguôn từ mũi mà nó lại bắt nguồn từ lưỡi tức là khi mình ăn uông, khi 
lưỡi nếm vị thì đối với vị vừa ý vừa khẩu vị ăn ngon mình thấy sung 
sướng vui vẻ, còn nếu khi mình ăn phải vật thực không thích hợp thì sẽ 
khởi lên sự bực dọc khó chịu thì đó là thọ khổ, hoặc ngoài ra thì ăn những 
vật bình thường không khổ không lạc thì gọi là thọ xả hay thọ bất khổ bất 
lạc. Thì khi nó khởi lên một cảm thọ như vậy hành giả ghi nhận đây là 
thọ, dù thọ khổ, thọ lạc hay bất khổ bất lạc cũng vẫn cứ là cảm thọ, và biết 
xa hơn nữa cảm thọ này không phải phát sanh từ con mắt, cảm thọ này 
không phải bắt nguồn từ tai, cảm thọ này không bắt nguồn từ mũi mà cảm 
thọ này nó bắt nguôn từ lưỡi, như vậy thì chính là cái này gọi là thọ, tức là 
những cảm thọ khổ lạc và khổ bất lạc nó bắt nguồn từ vị xúc. 


Cũng vậy nếu khi thân xúc chạm một cảnh xúc nào mà có thê khởi lên 
khổ, lạc hay bất khổ, bất lạc thì hành giả nhận thức rõ đây là cảm thọ. 
Khô, lạc hoặc bất khổ, bất lạc mà cảm thọ này không bắt nguồn từ con 
mắt, không bắt nguồn từ lỗ tai, không bắt nguồn từ lỗ mũi, không bắt 
nguồn từ lưỡi mà bắt nguồn từ thân xúc tức là do duyên thân, do duyên 
các cảnh xúc mà thân thức khởi lên, sự gặp gỡ ba pháp này gọi là thân 
xúc, xúc sẽ sanh thọ, tức là có những cảm thọ khổ, lạc này nó sanh từ thân 
xúc nên gọi là thân thọ, thọ thì duyên ái, do thọ nếu không có chánh niệm 
ghi nhận thì những kiết sử có thể sanh khởi lên nơi đó tức là tham ái, gọi 
là xúc ái. 


Rồi nếu một cảm thọ khởi lên hoặc khổ hoặc lạc, hoặc bất khổ, bất lạc mà 
hành giả nhận thức như tự mình ngồi suy nghĩ ra những vấn đề này vấn đề 
khác, nhớ đến những bài thơ, những bài kinh, bất cứ gì nhớ ra thì hay nghĩ 
đến dù tưởng hay tư, tưởng là nhớ, tư là suy nghĩ thì dù tưởng hay tư tức 
là nhớ lại, hay suy nghĩ đến vấn đề gì mà khởi lên khổ, lạc hay bất khô, 
bất lạc thì nhận đây là thọ. Cảm thọ này hành giả tự nhận biết ngay là nó 
không bắt nguồn từ con mắt, cảm thọ này không bắt nguồn từ tai, không 
bắt nguồn từ mũi, không bắt nguồn từ lưỡi, không bắt nguồn từ thân, như 
vậy thì cảm thọ này nó ngoài năm loại trên rồi thì cảm thọ này nó bắt 
nguồn từ ý, tức là tự suy nghĩ lên đối với cảnh mà nó suy nghĩ ra thì do 
cảnh pháp, như vậy do duyên ý do duyên của cảnh pháp nên ý thức sanh 
khởi, sự gặp gỡ của ba pháp này gọi là ý xúc. Cũng vì ý xúc nên sanh thọ 
có khô. lạc hay bất khô. bất lạc, những thọ sanh từ ý xúc nên gọi là ý thọ, 
như vậy thì thấy rõ được đây là hành giả có thê nhận ngay đây là thọ. đây 
là tập khởi của thọ và khi ghi nhận một cảm giác có chánh niệm ghi nhận 
rồi thì nó diệt, nó được giải thoát ra khỏi sự tham ái chấp thủ. do đó nên 
khi đó qúi vị cảm thấy ghi nhận được thì nó đoạn diệt, như con mắt thấy 
sắc mà khởi lên vui ghi nhận nó như vậy thôi, rồi nó diệt thì đó là sự thọ 
đoạn diệt, đây là thọ, đây là thọ tập khởi, khi ghi nhận rồi thì thọ được diệt 


nó không tiếp theo nữa đây tức là thọ đọan diệt, mà thọ đoạn diệt này là do 
nhờ chánh niệm. 


Cũng như bài kinh chúng tôi thường nhắc: Có một vị hỏi Đức Phật mắt, 
tai, mũi, lưỡi, thân có đối cảnh sai khác thành cảnh sai khác tức là sắc, 
thỉnh, vị, xúc, mỗi căn có cảnh riêng không dung nạp lẫn nhau thì lấy gì 
làm quy hướng. 


Đức Phật trả lời là lấy ý ý làm quy hướng, bởi vì trong lộ trình tâm dù nhãn, 

nhĩ, tỉ, thiệt, thân tiếp sau đó là lộ ý nối tiếp theo nhất là khi rơi vào trạng 
thái cavana thì nơi đó mới có tham ái có vô minh hay s1 khởi lên nơi chặng 
đó từ tâm nhãn thức tiếp thu quan sát v.v... thì tham ái vô minh hay tư mà 
tạo nghiệp, tư là tâm sở có trong tất cả tâm, nhưng nói là nghiệp thì phải 
nói là tâm sở tư trong giai đoạn cävanã mới sanh khởi. Trong bộ 
Patisambhidamagga giải thích khi muốn thấy tướng sanh của thọ thì có 
thể thấy ngay trạng thái cảm thọ sanh khởi lên, như nãy giờ tôi đã trình 
bày hoặc nêu không thê nhận được như vậy, mà nhận được khía cạnh nào 
thấy do vô minh không thấy rõ bổn sự fhật, thì khi thấy có vô minh sanh 
khởi thì có thọ, bởi vì vô minh tức là tâm sở si, còn thọ là tâm sở biến 
hành, do đó hễ có si thì nhất định phải có thọ, nên vô minh trong từ vô 
minh tập khởi thì có thọ tập khởi, hay khi khởi lên tham ái thì biết rằng 
trong tham ái có tâm sở sỉ trong đó, mà trong đó thì có tâm sở thọ đồng 
sanh, nên khi nhận thức do tâm mình tham ái biết do tham ái sanh khởi là 
tập khởi có thọ tập khởi, hay nhìn về một khía cạnh trong khi tâm sở tư 
chủ sự chủ ý khởi lên sự như thọ lạc có tâm tham, hay đối với thọ ưu có 
tâm sân, hay bất khổ bắt lạc với những tâm còn lại. Bất cứ thọ nào cũng là 
thọ, thì nhìn thấy như vậy thấy biết như vậy do sự điều khiến hay điều 
hành, đây là do diệt sanh khởi mà có thọ sanh khởi, nhớ rằng ở đây trong 
kinh gọi là nghiệp, cetana là nghiệp nhưng sở dĩ người ta dùng chữ 
nghiệp là muốn nhấn mạnh bởi vì bảy sát na cãvanã.... mới có khả năng 
tạo nghiệp, còn tâm sở tư từ trước đó thì tâm đoán hay tâm quan sát hay 
tâm tiếp thu cho tới tâm nhãn thức, trước đó là tâm khán ngũ môn, thì có 
tâm sở tư nhưng nó không phải là nghiệp, vì nếu gọi là nghiệp thì chỉ là 
nghiệp đồng sanh chứ không có nghiệp dị thời dị thục, tức là không có quả 
báo đời sau, do đó nên trong kinh điển ghi nhận rằng tâm sở tư là nghiệp 
nói chung dầu là nghiệp đồng sanh hay nghiệp dị thời di thục cũng được, 
nhưng trong Pa(/isambhidamagsa thì lại nói là do nghiệp sanh khởi thì thọ 
sanh khởi vị ấy biết ngay như vậy, tức là thấy được cảm thọ tập khởi cảm 
thọ, hoặc giả như đã nói có thê ghi nhận được do xúc tập khởi thọ tập 
khởi, bởi như đã trình bày từ nhãn xúc là có tập khởi thì mới có thọ tập 
khởi, nhĩ xúc, thiệt xúc, tỉ xúc, thân xúc và ý xúc cũng vậy. Xúc là sở 
sanh thọ do đó nên khi thấy xúc tập khởi trong sự tập khởi của xúc có tập 
khởi của thọ, điều này thì học cho rành cho thuộc cho quen rồi muốn khởi 
lên quán thọ là vô thường, thì phải quán phải học cho thuộc hiểu cho rành 
về mười hành tướng vô thường như là vô thường thì có bắt đầu và có kết 
thúc, vô thường vì nó không tồn vững v.v... 


Rồi học qua 25 hành tướng khổ và năm hành tướng của vô ngã, cộng 
chung bốn chục của hành tướng này để quán về cảm thọ, thì khi học thuộc 
lòng hiểu được nghĩa rồi khi hành giả phát hiện tâm mình khởi lên thì sẽ 
nhận thức ra ngay, không còn bối rỗi, không còn lờ mờ, và nếu như không 
đi vào con đường này thì chúng ta có thê nhận một cách lờ mờ một cách 
không được chính xác lắm, do đó khi đề cập đến cảm thọ thì nếu muốn 
thực hành, muốn hành niệm thọ là quán về thọ, cũng như Đức Phật giải 
thích khi quán thấy thọ đây là thọ tập khởi, đây là thọ tập diệt thì chúng ta 
phải học kỹ những chỉ pháp này mới đưa đến kết quả. Đức Phật có nói rõ 
trong bộ Pa/isambhidamagga phẩm 30 tức là phẩm cuối cùng, Ngài dạy 
Trắng nếu khi quán về thọ là vô thường hay lạc là ngã, quán Niết Bàn là 
khổ thì sẽ không đạt được tùy thuận kham nhẫn, mà nếu không có tùy 
thuận nhẫn thì sẽ không có tánh có định sanh khởi tức là tâm đạo, nếu 
không có chánh tấn cố định sanh khởi thì không thê có Tu Đà Hườn quả, 
Tư Đàm Hàm quả, A Na Hàm quả hay là A La Hán quả, nhưng nếu hành 
giả học thuộc như vậy quán sẽ thấy rõ thọ là vô thường, là khô là vô ngã 
rồi từ đó thấy Niết Bàn là lạc hành giả có thê chứng đắc được tùy thuận 
kham nhẫn, hoặc khi có tùy thuận kham nhẫn thì sẽ đưa đến chánh tấn cô 
định tức là tâm đạo, mà hễ có tâm đạo thì sẽ có tâm quả phát sanh, đây là 
trong bài kinh về Vipassanakatha phẩm 30 của bộ Vô Ngại Giải Đức Thế 
Tôn thuyết giảng rõ ràng có những hành tướng 40 hành tướng như đã nói. 
Điều này rất hữu ích cho hành giả những người thực tập Vipassana tu tập, 
nêu không muốn tránh lầm đường lạc lỗi khi chúng ta năm không chính 
xác, và khi thực hành đã nhuần đã nhiễn thấy được rôi vị này có thê một là 
bản thân vị ấy không rung động chủ thuyết của kẻ khác, và vị này cũng có 
thể thuyết giảng cho người khác thành đạt như mình thành đạt, như Đức 
Thế Tôn đã nói những người thật sự chứng đắc mới có thê đặt người khác 
vào một địa vị tương đương, tức là người có đắc chứng mới có thể hướng 
dẫn người khác cũng đắc chứng như mình. Và đây là những ý nghĩa chính 
tôi đã được học hiểu và cũng thực tập, và sẵn dịp đây cũng xin đóng góp 
trong đề tài “niệm thọ” hôm nay mà TT Giác Đăng đã trình bày. Đây là 
xin tóm lượt đại ý như vậy, còn vẫn đề chuyên môn đi sâu vào chi tiết thì 
nếu có duyên sau này chúng ta sẽ trình bày tiếp./. 


Thảo luận 
2) Sư Trưởng 
Minh Hạnh chuyên biên 


TT Trí Siêu: Trong bài học có hai vẫn đề mà chúng ta có lẽ nên có một 
vài câu hỏi. Trước hết trong vấn đề này thì chúng con xin phép được thỉnh 
ý kiến Sư Trưởng hoan hỷ giải thích rõ thêm về vấn đề tu tập niêm thọ: 1) 
Niệm cảm thọ trực tiếp đến giác quan. 2) Niệm cảm thọ đối với các cảm 
thọ. Thì hai điểm này khác nhau như thế nào? 


Sư Trưởng: Tiếp theo câu hỏi của TT Tuệ Siêu chúng tôi xin trình bày 
như vầy. Nói về giác quan tức là nói đến mắt, tai, mũi, lưỡi và thân thì 
như đã trình bày khi mắt nhìn vào cảnh sắc khởi lên một cảm thọ nào - 
chắc chắn là phải có, không thê không có - bình thường chúng ta vẫn thấy 
người ta phải bỏ ra bao nhiêu tiền để đi du lịch hay mua những bức tranh, 
kế cả việc cưới hỏi nam nữ với nhau cũng do vì mắt trông thấy sắc. Tất cả 
những trạng thái đối VỚI con mắt khởi lên thì là khởi lên cảm thọ. Tai, 
mũi, lưỡi cũng giống, nhưng nếu nói rằng. vẫn đề trực tiếp thì có thể nói 
ngay thăng ra là khi nhận thức về con mắt chuyên như A Tỳ Đàm giải 
thích thì chỉ là thọ xá, nhưng tiếp theo những phần tâm kế đó như tâm tiếp 
thâu, tâm quan sát thì rất nhanh, trong khi gặp những cảnh là cảnh chân đề 
có thật, nhưng khi truyền qua cavana rồi thì sẽ khởi lên bằng ý nghĩa chế 
định. Ý nghĩa chế định cũng có thể một đối tượng, một cảnh đó, và với 
người này thì thấy là tốt người kia thấy là xấu, do vì chế định hay chân đế 
cảnh của người đó ký ức của họ có khác nhau, kinh nghiệm của họ có 
khác nhau do đó nên cùng một đối tượng mà người này thích người kia có 
thể không thích, thì đối với mắt như thế nào tai, mũi, lưỡi cũng như thế đó. 
Khi hành giả tu tập về niệm thọ thì chỉ ghi nhận cảm thọ là cảm thọ. Khi 
nhận được cảm thọ là cảm thọ thì sẽ không đi xa hơn nữa, còn nếu như 
không có chánh niệm đề phân biệt như vậy thì sẽ đi sâu vào trong những 
lộ trình tâm cavana, rồi những lộ này khi tiếp theo nữa thì lộ ban đầu như 
vậy trực tiếp liên hệ đến giác quan, mà nhứt là trước giai đoạn cãvanã thì 
nó bắt cảnh chân đế, nhưng nếu hành giả không nhận thức kịp, không 
chánh niệm ghi nhận kịp để cho nó đi vào cãvanã khởi lên tham, sân,si 
chăng hạn, rồi hằng triệu triệu hằng tỷ sát na lộ ý nối theo khởi lên sự vui, 
buồn bực hoặc là sĩ, và những liên hệ khác nữa thì đây là do sự suy diễn 
trở thành vấn đề rắc rối và rất phức tạp, mà từ chỗ đó có thể không giống 
nhau ở điểm này như đã nói cùng một đối tượng có người thì khen, người 
kia thì chê chăng hạn là do bắt cảnh tục đế mà ra. Thường trong kinh giải 
thích vô minh là chuyên bắt cảnh chế định, danh chế định, nghĩa chế định, 
từ chỗ đó mới có sở hành sai khác. Trong bộ Pa/isambhidãmagga giải 
thích về sở hành có ba loại như thức sở hành thì chỉ cho những tâm thức, 
nhãn thức, nhĩ thức, tỉ thức, thiệt thức, thân thức, cho tới tiếp thu quan sát 
phân đoán, thì đây là những tâm duy tác thuộc về thức sở hành, nó chỉ 
khởi lên thôi nhưng nếu khi truyền vào cãvanã thì rẽ ra làm hai cách hai sở 
hành khác nhau. Nếu khi rẽ qua loại mà có trí tuệ để quán như đã nói 


quán về vô thường, khổ, vô ngã thì như vậy gọi là cái trí sở hành, tức là 
cãvanã đó có khởi lên những tâm thiện hợp trí quán thấy được sự vô 
thường, khổ não, vô ngã. Còn nếu không quán như vậy sẽ khởi lên tham, 
sân, s1, mạn, nghi, tà kiến chấp đủ thứ thì đó là vô trí sở hành, tức là những 
sở hành này không có trí tuệ, bởi vì trong tâm tham, tâm sân, tâm sĩ không 
có tâm sở trí tuệ nên gọi là vô trí sở hành. Chính chỗ này cho chúng ta 
thấy rõ về những tâm thức giai đoạn đầu gần gủi với nhãn thức thì lại sanh 
khởi từ nơi nhãn căn đối chiếu cảnh sắc. 


Khi nãy tôi dẫn chứng vị Bà La Môn hỏi Đức Phật, Đức Phật trả lời là 
mắt, tai, mũi, lưỡi, thân có đôi cảnh sai khác, hành cảnh sai khác, chúng 
không dung nạp lẫn nhau nên “ý” là chỗ qui hướng. 


Rồi vị Bà La Môn này hỏi tiếp “ý “ý” lấy gì làm qui hướng? Đức Phật trả lời 
lấy “niệm” làm qui hướng, nêu có niệm thì dầu cho mắt, tai, mũi, lưỡi 
khởi lên ý thức, khởi lên thuộc về trí sở hành hay vô trí sở hành, thì vẫn có 
được chánh niệm ghi nhận rõ, chính vì chánh niệm này ghi nhận rõ thì 
những vô trí sở hành tức là tham, sân, s1, mạn nghi tà kiến được đoạn diệt 
ở đây. Đó là căn bản của sự tu tập về chánh niệm cũng trong niệm thọ mà 
ghi nhận được như vậy. 


Rồi vị Bà La Môn này hỏi tiếp “niệm” lấy gì làm chỗ qui hướng? Đức 
Phật giải thích là lấy “giải thoát” làm qui hướng. Giải thoát ở đây tức là 
khi chánh niệm khởi lên hướng đến sự xuất ly, từ đó đoạn diệt chứ không 
hướng đến sự tập khởi, không hướng đến sự tham nhiễm, không hướng 
đến sự tích trữ v.v... thì chính niệm lấy giải thoát hay xuất ly để làm qui 
hướng. 


Rồi vị Bà La Môn này hỏi tiếp “niệm” lấy gì làm qui hướng Đức Phật giải 
thích lấy Niết Bàn làm qui hướng. Thật vậy nêu chúng ta học kỹ trong bộ 
Patisambhidamagga thì khi quán thấy sự vô thường, khổ não, vô ngã, thì 
mới thấy rõ hữu vi hay ngũ uân; sắc, thọ, tưởng, hành, thức có vô thường, 
thì Niết bàn không có cái vô thường nó là không bền vững, mà Niết Bàn là 
bền vững hay thấy hữu vi là sắc, thọ, tưởng, hành, thức là khổ bởi vì bị 
sanh diệt bức bách, thì Niết Bàn không có khổ. Thấy hữu vi sắc, thọ, 
tưởng, hành, thức là khổ bởi vì nó như ung nhọt như mũi tên v.v... thì 
quán thấy Niết Bàn không như ung nhọt, không như mũi tên v.v... Hay 
quán thấy sắc, thọ, tưởng, hành, thức là vô ngã bởi nó như xa lạ, thì Niết 
Bàn không xa lạ. Sắc, thọ, tưởng, hành thức là trống rỗng, Niết Bàn 
không trống rồng. Sắc, thọ, tưởng, hành thức là vô dụng, Niết Bàn không 
phải là vô dụng v.v... Như vậy vị ấy thấy rõ được ý nghĩa Niết Bàn là chỗ 
qui hướng của “niệm”. 


“Niệm” thì lấy “giải thoát” làm qui hướng. “Giải thoát” lấy “Niết Bàn” 
làm qui hướng, thì quán thấy rằng ngũ uân là vô thường, khổ não, vô ngã. 
Niết Bàn thì không vô thường, khổ não, vô ngã, nên mới gọi là “giải 


thoát” lấy “Niết Bàn” làm qui hướng. 


TT Tuệ Siêu vừa hỏi chúng tôi về cảm giác trực tiếp về nơi giác quan, và 
có cái vừa gián tiếp, gián tiếp thật sự là vì có cách ly tức là lộ ý nối theo 
sau. Và phương pháp niệm thọ như đã được trình bày ở trên tương đối 
như vậy cũng khá dài, tôi nghĩ rằng qúi vị nghe qua có thể nhận được lỗ 
đỗ thôi, chứ không thể nhớ hết hay là hiểu hết được. Nhưng như đã nói 
khi nãy nếu như hành giả muốn thực tập thì phải chịu học kỹ vẫn đề này 
rồi thì sau hành mới có kết quả, gúi vị đừng cho rằng khó khăn cũng như 
thí dụ chúng tôi đã nói khi nãy nêu người mới tập đánh máy chữ mà thấy 
khó khăn, có quá nhiều chữ phải mò phải kiếm từng chữ thì nản long, mà 
do nản lòng thì sẽ không thể trở thành người đánh máy chữ một cách thiện 
xảo, khi qúi vị học thuộc lòng các ô chữ biết phương pháp đánh thuần thục 
rồi, thì có thể con mắt qúi vị nhìn bản thảo mà mười ngón tay qúi vị vẫn 
đánh lên những ô chữ chính xác như thế nào, thì ở đây nếu qúi vị học về 
những hành tướng vô thường, khổ, vô ngã cho rõ, quán học về ngũ uấn 
cho rõ, quán như vậy thì sẽ không có vấn đề gì rắc rối lờ mờ, nó cũng dễ 
tương tựa như học đánh chữ vậy thôi. Đây là sự đóng góp của tôi. 


Thảo luận 
3) TT Tuệ Siêu 
Minh Hạnh chuyên biên 


TT Tuệ Siêu: Nếu chúng ta lắng nghe bài học ngày hôm nay thì chúng ta 
sẽ có được một cảm nhận về phương pháp thiền gần gủi với chúng ta, rất 
là gần gủi. Quả thật trong đời sông của chúng ta đa phần là bị cảm thọ chỉ 
phối, và có lẽ là cũng tùy theo cơ tánh của mỗi người nên khi hành thiền, 
có người thì niệm thân quán có người thì niệm thọ quán. Và thân quán thì 
có người khi chánh niệm họ khó cảm nhận được tánh chất vô thường, khổ 
của danh sắc, nhưng riêng chúng tôi thì chúng tôi có cảm giác là hành 
pháp môn niệm thọ thì dễ cảm nhận được tánh chất vô thường, khổ. Bởi 
vì trong bất cứ trường hợp nào cảm thọ cũng sanh khởi, dầu cho thuần túy 
năm giác quan tiếp xúc với đối tượng ngoại cảnh cũng có cảm thọ, hoặc là 
từ cảm thọ của năm giác quan đó có thê trợ bằng cách thường cận y duyên 
cho các cảm thọ sau của động lực thiện hay bất thiện sanh khởi. Thì chúng 
ta ghi nhận những cảm thọ đó chúng ta sẽ theo dõi được tiến trình sanh và 
diệt của danh sắc qua hiện tượng cảm thọ sanh diệt. Ở điều này thì trong 
lớp thiền khi nghe giảng chúng ta phải nên có cách nghe khác hơn là khi 
chúng ta nghe giảng chỉ pháp. Lúc nghe giảng về phương thức thiền định 
lúc đó chúng ta phải áp dụng liền thì sẽ ghi nhận, sẽ lãnh hội sự giải thích 
của vị Thiền Sư, giải thích rất rõ. Nếu như chúng ta nghe giảng về thiền 
mà nghe giống như nghe thuyết pháp thì có lẽ sẽ không lãnh hội được 
nhiều. Đây là điều chúng tôi kinh nghiệm với cá nhân của chúng tôi như 
khi nghe Sư Trưởng giải thích thì chúng tôi ngồi thả lỏng và lăng nghe 
cảm thọ để đối chiêu với những điều mà Sư Trưởng giải thích thì chúng 
tôi mới nhận ra rằng điều đó là như vậy. Nó có chỗ hay ở chỗ đó cho nên 
trong một lớp học thiền chúng ta nên vận dụng tối đa thời gian, không gian 
yên tịnh và tập trung, không nên đề chỉ phối nhiều về những việc làm khác 
ở bên ngoài, thì như vậy sẽ học được nhiều kinh nghiệm trong pháp thiên. 
Biết đâu một lúc nào đó chúng ta lại cần thiết đến những phương thức tu 
tập này đề chúng ta có thê trấn an được nội tâm, thuyết phục được nội tâm 
mình. 


Thảo luận 
4) ĐĐ Pháp Đăng 
Minh Hạnh chuyên biên 


TT Tuệ Siêu: Là một vị đã có thời gian tu thiền bên Miễn Điện trở về 
chắc hăn là có ít nhiều kinh nghiệm trong pháp tu tập thiền định. Vậy thì 
câu hỏi này có tánh cách riêng tư một chút, khi ĐĐÐ Pháp Đăng hành thiền 
thường thường ĐÐĐ thấy rằng chính bản thân mình với đê tài niệm thân hay 
đề tài niệm thọ, đề tài nào dễ làm cho ĐÐ an trú niệm dễ hơn? 


ĐĐ Pháp Đăng: Vấn đề này thì con xin trả lời rằng từ xưa đến giờ con 
thích theo dõi hơi thở, nếu là đề mục hơi thở theo trong sự phân tích thì đề 
mục hơi thở có thê làm đề mục thiền định và thiền tuệ cũng được. Đề mục 
hơi thở thì con đã tu tập nhiều, trước kia có sự gần gủi Sư Trưởng, nghe 
Sư Trưởng nói về để mục hơi thở, rồi con cũng chỉ theo dõi hơi thở vào 
thở ra mà thôi. Sau này qua bên Miến Điện hành thiền thì Ngài Thiền Sư 
bên đó dạy niệm tâm, nghĩa là tâm của mình biết được khi có những cảm 
giác gì hay một cảm giác cảm thọ, hay bắt luận cái gì sanh khởi lên thì tâm 
mình phải có biết như vậy. Thí dụ mình đang đi mà đứng lại thì mình 
cũng phải ghi nhận là mình đứng, hay mình ngồi thì cũng phải ghi nhận là 
mình đang ngồi. Thiền viện bên Miễn Điện, vị Thiền Sư bên đó dạy về 
niệm tâm để theo dõi tâm mình như thế nào, khi mình ngồi, khi mình ăn 
thì mình coi tâm của mình như thế nào, hoặc khi mình đang đi mà mình 
đứng lại mình cũng ghi nhận mình đứng lại, hoặc trong lúc mình ngồi thì 
có bất luận gì thì mình cũng nên có phản ứng như thế nào. Ngài Thiền Sư 
dạy niệm tâm, nhưng con lại vẫn thường theo dõi hơi thở đối với sự Suy 
nghĩ theo phương pháp niệm tâm có nghĩa là mình thở ra thở vào rồi mình 
thấy có cảm giác gì hay có niềm vui gì, hay từ nhĩ căn nghe được và 
những tiếng đó làm mình có bực dọc hay không mình cũng cảm nhận như 
vậy. Thì theo con học thì con thấy rằng đề mục hơi thở mà từ hồi nào đến 
Ø1Ờ con rất thích đề mục này, nếu là đề mục niệm tâm thì con đang hành 
hơi thở như vậy, thì đây là nói về sự hành trì mà có thời gian rảnh thì vẫn 
theo dõi hơi thở ra vào mà thôi. Cũng có thời gian niệm tâm bên đó thì bây 
giờ về con cũng có một sự ghi nhận như vậy hơi thở ra hơi thở vào, rồi có 
những lúc tâm biết ngôi đau hoặc năm thấy mình đau hay một sự nóng bực 
bội khó chịu vì thời tiết, thì cũng phải nói rằng có kinh nghiệm mình thấy 
như thế nào khi mình có những ngoại cảnh những búc xúc và đối với thân 
mình khó chịu thì mình biết thì tâm mình ghi nhận như thế nào, sau này 
con có thê áp dụng thêm phần này trong vấn đề theo dõi hơi thở, lúc nào 
mà theo dõi hơi thở không có những cảm giác nào thì chỉ theo dõi hơi thở 
thôi, hoặc là không có phản ứng gì chỉ theo dõi hơi thở ra thở vào thôi, 
khi có một cái gì hay tiếng động làm cho mình khó chịu thì tâm mình ghi 
nhận sự kiện đó. Đây là một kinh nghiệm trên bản thân của con mà TT 
hỏi, con xin trình bày như vậy. 


Thảo luận 
5) Ni Sư Liêu Pháp 
Minh Hạnh chuyên biên 


TT Tuệ Siêu: Trong đề tài hôm nay chúng ta học về “niệm thọ” của lớp 
Thiền Học. Ở đây có một vẫn đề mà có lẽ là chúng ta có thể hiểu được 
mặc dầu chúng ta không chuyên môn về pháp thiền như những vị chuyên 
môn chuyên chú về pháp hành. Nhưng ở đây theo Ni Sư Liễu Pháp thì 
trong khi những cảm thọ đang sanh khởi chúng ta ghi nhận cảm thọ đó, 
ghi nhận bằng chánh niệm như vậy thì sự ghi nhận chánh niệm ghi nhận 
cảm thọ này là nhằm một mục đích để diệt trừ cảm thọ đang sanh đó hay 
là để tạo nên một cảm thọ mới trong lúc mà chúng ta hành thiền, vấn đề 
này hơi tế nhị một chút và có lẽ câu hỏi cũng làm cho chúng ta hơi khó 
hiểu, nhưng nếu Ni Sư Liễu Pháp đã hiểu được ý nghĩa của câu hỏi xin 
mời NI Sư. 


Ni Sư Liễu Pháp: Ở đây thì theo con nghĩ khi mình niệm thọ tức là mình 
quan sát. Thì cảm thọ đó khởi lên như thế nào và diệt đi như thế nào đều 
ghi nhận một cảm thọ. Mỗi khi nó khởi lên thì đều có sự sinh, trụ và diệt 
của nó. Và khi cảm thọ này diệt thì cảm thọ khác sẽ sinh lên cứ tiếp tục 
như vậy. Thật sự cảm thọ đến rất nhanh, có người chỉ thấy sự diệt đi 
không thấy sự sanh lên trong thời gian đầu khi chánh niệm chưa đủ mạnh. 
Tùy theo mức độ người này có thê thấy được cả hai tức là cả sự sinh và 
diệt, hay chỉ thấy sự sinh thôi, hay chỉ thấy sự diệt thôi. Nhưng điều quan 
trọng nhất ở đây không phải là để khi nhận ra một cảm thọ thì không có 
tính so sánh mức độ về cảm thọ, bởi vì bình thường với một người không 
hành thiền thì thường có hai khuynh hướng một là cảm thọ mà dễ chịu thì 
mình muốn dính mặc, mình khởi tâm tham muốn cảm thọ đó còn hoài. 
Chăng hạn như cảm thọ mát mẻ dễ chịu, hoặc khi ngồi thiền mình cảm 
thấy rất an lạc rất thoải mái thì mình thích có được cảm giác đó, và mỗi 
lần vào ngồi thiền thì chỉ muốn có cảm giác đó xuất hiện. Ngược lại khi 
nào cảm giác đau nhức, mỏi, nóng nảy đến do mình ngồi lâu hoặc do trời 
nóng, thì mình mới có ý muốn đây cảm giác đó đi, muốn cho nó mất đi, 
thì đó là khuynh hướng tâm sân. Hoặc khi cảm thọ khó chịu hay được cảm 
thọ dễ chịu hay khó chịu, còn thường cảm thọ xả vi tế quá thì mình không 
thấy được, đó là trạng thái vô minh khiến không ghi nhận được cảm thọ 
nào đang xảy ra. Nhưng một người có duy trì chánh niệm ghi nhận có sự 
sinh diệt và vô thường, và có dễ chịu thì cũng vô thường, có khó chịu thì 
cũng vô thường, cũng có trạng thái rất bình thản rất khách quan và không 
nghiên bên này bên kia, và sẵn sàng chấp nhận mọi cảm giác đến rồi đi để 
chỉ là một sự đi suôi giòng của các pháp mà thôi. Thành ra ở đây bất cứ 
cảm thọ nào khởi lên mình đều ghi nhận và đều có thái độ khách quan 
bình đăng như nhau cả, hoặc cảm thọ dễ chịu hay khó chịu mình cũng ghi 
nhận một cách bình đẳng như nhau, tức là giống như một người ngồi ngắm 
cảnh nào mình đi qua và không trở lại, như vậy cảm thọ đi qua không có 
trở lại và mình không đặc biệt chú trọng một cơn sóng nào cả. Theo con 


thì cái nào nó đến rồi nó cũng đi, cái này vừa mới đây thì liền cũ trong sát 
na sau, cho nên mình chỉ ghi nhận ngay trong hiện tại, tức là cảm thọ nào 
phát sinh trong hiện tại thì mình ghi nhận ngay cảm thọ đó./. 


Thảo luận 
6) Sư Trưởng 
Minh Hạnh chuyên biên 


TT Tuệ Siêu: Xin Sư Trưởng hướng dẫn cho đại chúng một phương pháp 
về các pháp môn niệm thọ mà ở đây chúng con xin đặt ra một câu hỏi. 
Trong trường hợp một người họ thực hành thiền định với pháp môn niệm 
thọ tức là người đó nêu như có cảm thọ sanh khởi thì họ niệm nếu như 
trường hợp không có cảm thọ rõ rệt, họ tạo ra một cảm thọ để họ ghi nhận 
như vậy có được không? Thí dụ chăng hạn như khi ngồi vên thì lúc bấy 
giờ thân cũng thoải mái tâm cũng khinh an không có dấu hiệu cảm thọ vui 
hay buồn một cách rõ rệt, bây giờ người đó có thể tạo cho mình một cảm 
thọ như là hai bàn tay họ cử động các ngón tay để ghi nhận cảm giác đó 
như vậy có được hay không? Đây là một vân đề có tánh cách thực tiễn áp 
dụng trong việc tu thiền, điều này chúng con kính thỉnh Sư Trưởng chỉ 
dạy. 


Sư Trưởng: Tiếp theo là câu hỏi của TT Tuệ Siêu về thiền định. Với thí 
dụ TT Tuệ Siêu vừa đưa lên thì tôi nghĩ rằng nếu qua câu nói là: Trong 
khi ngồi yên lặng, thân thoải mái tâm cũng khinh an, thì như vậy chứng tỏ 
rằng có cảm thọ chứ không phải là không có cảm thọ. Ghi nhận thân thoải 
mái thân thức thọ lạc, tâm cảm thấy nhẹ nhàng khinh an thì đó là tâm lạc. 
Dù thân lạc hay tâm lạc thì nó vẫn là lạc, mà lạc là thọ. Như vậy cứ phi 
nhận là hiện tại trạng thái đó là thọ. 


Trong Pafisambhidamagga cũng như trong Thanh Tịnh Đạo cũng có giải 
thích cho chúng ta về quán: Nếu như ngôi yên lặng thân thoải mái, tâm 
khinh an như vậy thì vị này biết rằng lúc đó là thọ lạc, và ghi nhận được 
trạng thái thọ lạc, rồi thì tâm ghi nhận đó nó diệt đi, dây lên một tâm nữa 
quán tâm vừa quán thọ lạc thì nó vẫn là thọ lạc. Hay là có khi thấy thọ lạc 
thoải mái vui thích khởi lên thọ hỷ thì ghi nhận thọ hỷ. Thọ hỷ hay thọ lạc 
thì nó cũng vẫn là thọ lạc, dù thân lạc hay tâm lạc, rồi cứ như vậy quán 
chồng lên tâm thứ nhì quán tâm thứ nhất, tâm thứ ba quán tâm thứ nhì cho 
tới tâm thứ mười quán tâm thứ chín bởi vì dù thân ngôi yên tịnh nhưng 
tâm vẫn diễn tiến. Còn nếu như không có một cảm thọ khởi lên như bực 
bội hay khó chịu thì như vậy cứ tiếp tục quán, vì khi quán thấy thọ như 
vậy thì thấy thọ dù khổ hay khổ bát lạc thì cũng là vô thường, do đó nên 
có thê tiếp tục quán những cảm thọ, bởi vì cảm thọ trước đã diệt rồi, nó 
không phải là cảm thọ sau mà sát na tâm sau thì khởi lên vẫn có cảm thọ 
chứ không phải là không có cảm thọ. Đối tượng vừa qua trôi vào quá khứ 
trở thành sở tri hay đối tượng là cảnh, tâm hiện tại như tâm thứ nhì qua 
tâm thứ nhất thì nó là năng tri, cứ quán như vậy rồi thì sau đó lại tiếp tới 
giai đoạn thứ ba - đây là nói theo cách quán thôi chứ không phải là mỗi sát 
na điều chỉnh tâm được, vì mỗi khảy móng ta tâm sanh hàng tỷ sát na. 
Nhưng sở dĩ trong P2fisambhidamagga lại giải thích như vậy tức là sự 
quán sau xét vừa qua đã diệt thì khoản mười như vậy thôi không đi xa hơn 


nữa. Rồi có thê tiếp tục bắt đầu ghi nhận rõ thì cũng kê như là một, rồi ghi 
nhận tiếp tục mười nếu không có cảm thọ biến đổi thì cũng bắt đầu trở lại 
ghi nhận trạng thái tâm vừa diệt là một, rồi tâm hiện tại vừa trôi qua cứ 
như vậy mà quán. Hoặc giả là nếu như hành giả đã đắc sơ thiền chăng hạn 
thì đương nhiên có trạng thái hÿ lạc phát sanh, nếu là trạng thái thô thiển 
thì nhận thấy cảm thọ hỷ thở vô, cảm thọ hỷ thở ra hay, thấy thân được 
thoải mái thì ghi nhận đó là thọ lạc, thì cảm nghiệm thọ lạc thở, vô cảm 
nghiệm thọ lạc thở ra. Cứ một trong hai cách đó có thể ghi nhận đề niệm. 


Còn cách hành giả tìm cảm thọ qua cách như co ngón tay hay rời cảm thọ 
lên mặt, lên vai, lên bụng, lên lưng, xuống chân, thì cũng vẫn được bởi vì 
dù cách nào đi nữa thì đặt tâm ở vùng nào thì thân thức cũng khởi lên ở 
vùng đó, hễ có thân thức thì có cảm thọ, hễ có cảm thọ thì là đối tượng của 
niệm cũng vẫn được không có hại gì cả. Nếu như niệm chồng lên như 
trong Vô Ngại Giải Đạo và Thanh Tịnh Đạo giải thích như vậy, đối với 
hành giả mà không được rõ rệt, có cảm thọ chứ không tâm nào mà không 
có cảm thọ. Nhưng nếu như họ thấy niệm không rõ ràng thì có thể làm 
những động tác như đi kinh hành đỏ-bước-đạp với hình thức thô hơn để 
ghi nhận, và đến lúc nào thấy tâm đã vi tế nhận được thô và đến lúc muốn 
từ bỏ cái thô thì ghi nhận cái tế, thì đây chính là cảm nghiệm tâm hành thở 
vô, cảm nghiệm tâm hành thở ra, ghi nhận tâm hành đó là thọ hay tưởng là 
thô hay tế rồi riết tập quen rồi thì có thê từ bỏ cái thô giữ lại cái tế, thì đó 
là an tịnh tâm hành thở vô, an tịnh tâm hành thở ra. Đây là bốn đề tài nói 
về niệm thọ, bắc đầu từ niệm hỷ thở vô, niệm hỷ thở ra, cảm nghiệm là thở 
vô, cảm nghiệm là thở ra, nghiệm tâm hành thở vô, nghiệm tâm hành thở 
ra, an tịnh tâm hành thở vô, an tịnh tâm hành thở ra, thì đó cũng nằm trong 
vẫn đề cảm thọ tuần tự thứ lớp làm sao nếu bắt Mì tế không được thì phải 
bắt cái thô, đến khi cái thô rõ rệt lúc bấy giờ cần thấy như là không khó 
khăn gì thì ghi nhận một trạng thái vị tế hơn, và làm sao cho tâm hành từ 
bỏ những cái thọ cái tưởng nó thô, thọ tưởng mà thô thì là bât thiện, thì 
còn thọ tưởng trong tâm thiện là tế, rồi thọ tưởng trong thiện sẽ là thô, thọ 
tưởng trong vô ký là tế. Cứ từ bỏ cái thô còn tu tập là cái tế nếu nhận 
được, còn nếu không nhận được cái tế thì phải trở lại cái thô tức là trạng 
thái nào rõ rệt hành giả có thể nắm bắt được thì vinh vào đó lấy nó làm đối 
tượng đề niệm. 


Tại sao phải làm vậy? bởi vì tâm là phải suy nghĩ mà không có đề mục để 
niệm để ghi nhận thì sẽ nghĩ vẫn vơ, nghĩ cái này nghĩ cái khác, nhớ cái 
này nhớ cái nọ v.v... Do đó những tạp tưởng như vậy, vì phóng tâm như 
vậy, bây giờ muốn gom vào một bằng trạng thái tâm để gìn giữ chánh 
niệm, bởi vì nếu không tu tập chánh niệm thì chúng ta sẽ không biết, còn 
nếu như ghi nhận tu tập chánh niệm rồi thì chúng ta mới thấy từ vô thi đến 
giờ là nói xa, còn ngay trong kiếp sống hiện tại từ nhỏ đến lớn đến hiện tại 
bây giờ thì gần, chúng ta đang làm những điều không đáng làm, tức là 
những hành động không đáng làm mà chúng ta làm, rồi chúng ta nói 
những lời không đáng nói, hay thậm chí chúng ta lại để ý suy nghĩ những 


điều không đáng suy nghĩ, thì bây giờ để muốn hàng phục giòng tâm đó 
thấy những ý nghĩ vẫn vơ hoặc suy nghĩ những cái không đáng suy nghĩ. 
Thí dụ như người quen về thương trường buôn bán thường nghĩ tới việc 
buôn bán, mà dầu họ buôn bán không phải là chính thức mà họ như là 
thường cận y duyên họ thấy người ta làm họ cũng khởi lên ý nghĩ, rồi 
những nhà kinh doanh, những nhà chính trị, những nhà quân sự, những 
nhà thê thao v.v...phần nhiều họ có tâm khuynh hướng nghĩ vấn đề nào 
nhiều thì tâm khuynh hướng về đó, nếu như không có chánh niệm ghi 
nhận biết rõ thì sẽ nghĩ vẫn vơ dù làm hay không làm thì vẫn nghĩ . Dù 
việc đó của mình hay của người khác họ cứ vẫn nghĩ. Bởi vì hễ có tâm 
phải có sự suy nghĩ chứ không thể nào không có sự suy nghĩ. Bây giờ phải 
tìm một đối tượng để cho tâm vững trú vào trong đó nên chánh niệm có 
nghĩa là thiết lập hay là an lập, tức là đặt để vững chắc, không đề tâm phân 
vân phóng túng, không để tâm bị tản mạn các nơi, mà gom vào một đề 
mục. 


Thì như đã nói nếu thân thoải mái thì tâm khinh an nó vẫn là có cảm thọ, 
chính là thọ lạc. Nhưng nếu hành giả không bắt được và muốn làm một 
động tác khác thì cũng có thể được. Rồi khi nào những động tác thô mà 
hành giả có thể nhận được nó quá rõ rệt, cảm thấy là không khó khăn gì, 
thì từ bỏ cái thô rồi nhận thực tế thì sẽ ghi nhận được trạng thái cảm thọ 
hiện tại vào lúc đang đi, đang đứng, đang nằm, đang ngôi, hay là cảm thọ 
đó là khổ hay lạc hay bất khô bắt lạc với chánh niệm thuần thục hành giả 
sẽ ghi nhận không có khó khăn gì đây là phương pháp niệm thọ. Đại ý là 
như vậy 


Thảo luận 
7) Ni Sư Liễu Pháp 
(vì máy của ĐĐ Pháp Đăng bị trở ngại nên không thê nghe đề đánh máy 
được) 
Minh Hạnh chuyên biên 


TT Tuê Siêu: Kính trí ơn Sư Trưởng, thật là hạnh phúc cho chúng con, 
trong lớp học thiền có mặt Sư Trưởng là một vị có nhiều kinh nghiệm qua 
pháp hành cũng như pháp học nhất là qua bản thê A Tỳ Đàm. Đây là một 
điều rất ích lợi khi chúng ta thực hành phương pháp thiền, khi biết được 
như vậy thì sự tu tập của chúng ta sẽ trở thành như tự mình làm hải đảo, tự 
mình nương tựa chính mình, tự mình lấy pháp làm hải đảo nương tựa vào 
chánh pháp rất là lý thú rất là lợi ích cho chúng ta. Bây giờ chúng ta lại có 
câu hỏi khác cũng trong đề tài học ngày hôm nay tức là niệm thọ. 


Câu hỏi là: Mình tu tập thiền quán với đề tài “niệm thọ” khi cảm thọ sanh 
khởi chúng ta chánh niệm ghi nhận loại cảm thọ đó thì tất nhiên cảm thọ 
đó sẽ biến mất, nhưng bây giờ chúng ta lại đặt một vấn đề là ở trong pháp 
đối trị 5 triỀn cái thì lạc là đối trị trạo hối cái, như vậy thì cảm thọ lạc mà 
nó sanh khởi giúp cho vị hành giả sẽ tập trú mạnh hơn khắn khích hơn và 
không bị trạng thái phóng tâm, thế thì cảm thọ lạc này chúng ta có cần 
phải duy trì hay không và duy trì bằng cách nào? 


Ni Sư Liễu Pháp: Khi mình nói 5 thiền chỉ mà đối trị với 5 triên cái thì 
cái này xuất hiện ở tâm thiền là gọi là tâm sơ thiền, khi tâm của một người 
hành thiền mà chú trọng vào đề mục của mình chú tâm vậy thôi thì dần 
dần 5 chi thiền là: tầm, tứ, hi, lạc và định này thì TT Tuệ Siêu đã lấy ra 
một thiền chỉ là lạc thì nó nối tiếp những cái gì mình đã làm trong trạo, nó 
phóng dật cứ bắt đối tượng này bắt qua đối tượng kia. Thường thường quí 
vị thấy khi bắt đầu ngồi thiền, khi mới ngồi thì tâm phóng thì sự phóng 
tâm này nó xảy ra là do mình tâm không được sự rèn luyện quen cho nên 
giống như tâm viên ý mã nó cứ bắt cái này bắt cái kia. Nhưng khi một 
người hành thiền tới mức độ có sự định tâm vừa phải, và có sự thoải mái, 
thì khi có sự thoải mái ở trong thì rất là an lạc. Khi ngồi qúi vị thấy là có 
lúc nào mà ngôi thì cảm thấy tỉnh thân mình rất là thoải mái rất là đễ chịu, 
và dù không có găng đi nữa thì tâm vẫn có thể định và không bị sự phóng 
tâm nữa thì đó là do yêu tố lạc phát sinh, và yêu tố này là nó phát sinh một 
cách tự nhiên không có chạy theo cảnh. Thật ra cái lạc này không phải là 
một cảm thọ như mình nói rằng thọ lạc ở trong thọ lạc bình thường, mà cái 
cảm thọ lạc này là một chỉ thiên và cái thiền chỉ này một người hành giả 
mà muốn tu tiễn bộ thì chắc chắn phải làm sao để các chi thiền này nó 
vững mạnh, thì người này phải luôn luôn chú tâm vào thân, thê xác mình 
phải có một sự quân bình và khi mà sự quân bình này được tồn tại được 
duy trì theo thì các chi thiền nó sẽ càng mạnh mẽ hơn, cho nên theo con 
nghĩ thì có thể duy trì các thiền chỉ này bằng cách liên tục duy trì cái sự 
chánh niệm, sự ghi nhận trên đối tượng mà mình đang thực hành có một 


sự quân bình về các yêu tố, như là các thiền chỉ đã xuất hiện mình cố gắng 
duy trì thì các thiền chi này nó tự động sẽ bớt xuống lần lần, chăng hạn 
như chỉ tầng sơ thiền có đủ cả tầm, tứ, hỷ, lạc, định nhưng khi lên tới sơ 
nhị thiền thì sẽ không còn tầm, tứ nữa chỉ còn hỷ, lạc, định, rồi lên tới tam 
thiền thì không còn hỷ nữa chỉ còn lạc và định, và cuối cùng lên tới tứ 
thiền thì chỉ có hành trình tu tập nếu như người nào biết hành đúng mức 
thì sẽ đi đến các tầng thiền như vậy. Thì nếu như biết phương pháp người 
này sẽ có được một sự tu tập dễ dàng thoải mái chứ không phải khó chịu 
như là lúc ban đầu nữa, bởi vì lúc ban đầu khó khăn là do các triển cái 
khuấy phá khởi lên khiến mình không thê tập trung vào sự tu tập như khi 
các thiền chỉ khởi lên rồi mà duy trì tiếp tục thì sẽ rất là đễ dàng trong việc 
tu tập thiền chỉ hay là thiền quán. 


Phần đúc kết 
TT Tuệ Siêu 
Minh Hạnh chuyên biên 


TT Tuệ Siêu: Hôm nay chúng ta đã học về lớp thiền với đề tài niệm thọ 
xuyên qua bài giảng của TT Giác Đẳng và qua phần thảo luận của Chư 
Tăng nhất là phân giải thích những điều liên quan đến đề tài do Sư Trưởng 
thuyết, chúng ta đã ghi nhận được nhiều kinh nghiệm trong việc mà 
chúng ta tu tập đề tài cảm thọ, đời sông của chúng ta bị chỉ phối rất nhiều 
về cảm thọ. Có thể nói rằng trong cuộc đời của chúng ta trong cuộc sống 
của chúng ta cảm thọ như là một món ăn, nếu cảm thọ lạc, cảm thọ xả thì 
nó là món ăn bồi dưỡng, nhưng nếu là cảm thọ ưu cảm thọ khổ thì nó sẽ 
như là một món ăn cay và đắng. Nhưng trong cảm thọ hỷ lạc đó nếu mà 
cảm thọ hỷ lạc từ nơi tâm tham tâm sĩ từ nơi tâm tham tâm bắt thiện thì 
như vậy hỷ lạc này nó có vị ngọt nhưng nó rất độc hại. Còn những cảm 
thọ hỷ lạc phát sanh lên do tâm thiện thì đó là vị ngọt nhưng nó vô hại. 
Khi nhận biết ý nghĩa chung chung này trong việc tu tập thiền cũng như 
trong việc mà chúng ta áp dụng phương pháp niệm thọ trong đời sống 
hàng ngày của chúng ta, với chánh niệm chúng ta ghi nhận chúng ta sẽ gạn 
lọc và chúng ta sẽ tự nhiên duy trì được những cảm thọ thức ăn bồi dưỡng 
cho tâm, như khi chúng ta chánh niệm đối với cảm thọ khác đang sanh, thì 
ngay trong khi chánh niệm sanh khởi với trạng thái tâm thiện thọ hỷ hoặc 
là thiện thọ xả, thì chánh niệm đó đã có cảm thọ hỷ, cảm thọ xả, và chánh 
niệm liên tục có nghĩa là cảm thọ hỷ thọ xả này được duy trì với một trạng 
thái tâm thọ lành mạnh. Cho nên trong vấn đề này chúng ta không cần 
phải chú ý đến việc mà chúng ta nên gìn giữ hay không nên gìn giữ, mà 
chúng ta chỉ nên chú ý đến một vấn đề là chánh niệm đối với cảm thọ đang 
sanh, chánh niệm đó liên tục hay không chỉ nên chú ý đến chỗ đó thôi, còn 
cảm thọ tự nó phát sanh do nơi tâm thiện có niệm tương ưng thì điều đó tự 
nhiên nó đến tự nhiên nó tồn tại. Đó là nội dung của bài học ngày hôm 
nay mà chúng ta đã học qua./. 


Thiền bài 5 - Niệm Tâm 
Giảng ngày l1 tháng 06 năm 2007 
Minh Hạnh chuyên biên 


TT Giác Đắng: Tiếp theo loạt bài bốn niệm xứ hôm nay chúng ta nói về "Niệm tâm". 
Niệm tâm là một từ chúng ta đã không nên lầm lẫn với chữ tâm niệm. Chữ tâm niệm tức 
là chúng ta ghi nhớ một nguyên tắc nào đó ví dụ như "Mười điều tâm niệm". Nhưng 
riêng về niệm tâm là một phương pháp quán chiếu ghi nhận sự sanh khởi hay sự có mặt 
của một thứ tâm nào đó, ở đây chúng ta so với "Niệm thân" Niệm thọ" và "Niệm Pháp" 
thì "Niệm tâm” tương đối là điểm tế nhị nhất Ở trong bốn pháp niệm. Nó gọi là tế nhị là 
bởi vì có ba điểm ở tại đây mà chúng ta có thể suy nghiệm tại sao niệm tâm là một đề tài 
tê nhị. 


Trước hết khi chúng ta gọi là “Niệm” có nghĩa là có một trạng thái tâm chánh niệm và có 
một trạng thái tâm được quan sát. Ngôn ngữ của người Trung Hoa gọi là năng quán và 
sở quán, tức là có một tâm để thấy đề ghi nhận, và có một loại tâm được ghi nhận được 
thấy được biết. Nếu chúng ta có một khái niệm về A Tỳ Đàm thì phần đông chúng ta đều 
hiểu rằng ứâm chỉ sanh khởi một lần, một tâm trong một vòng tiến trình không thể có hai 
tâm sanh khởi một lúc. Ở đáy chúng ta tức là vừa ghi nhận và có một tâm được ghi nhận 
sanh khởi một lúc. Chính chỗ này nói lên một cái gì rất nhiệm màu của pháp chánh niệm, 
nhưng lại là một cái gì rất lúng túng với hành giả khi bước vào con đường thiền quán. 
Nó rất mầu nhiệm là bởi vì những lúc chúng ta được địp ghi nhận và nhìn vào những 
trạng thái sanh khởi trong tâm thì những trạng thái đó dường như tan biến ngay lập tức 
hoặc giả nó trở lên lờ mờ không rõ nét nữa. 


Câu chuyện mà chúng ta nghe rất nhiều là nếu một người đang sân, đang bừng bừng nổi 
dậy cơn giận dữ muốn đánh con cái hay muốn chửi một ai đó, nhưng lúc đó có được khả 
năng để ghi nhận rằng tâm sân đang sanh khởi, nội tâm đang sân chăng hạn, thì lúc ghi 
nhận như vậy tâm sân không thê mạnh mẽ được nữa, và có thể là nếu niệm của người đó 
mạnh thì tâm sân nhanh chóng lui dần để nhường chỗ cho chánh niệm khi chúng ta nhìn 
ra mặt mũi của nó. Ở trên lý thuyết thì nghe rất đơn giản, nhưng trên phương diện thực 
hành thì với một hành giả bước đâu vào niệm tâm tạo nên nhiều sự lúng túng. Lúng túng 
bởi vì cái biết và cái được biết. Chánh niệm và đối tượng của chánh niệm vốn đều là tâm 
hết, và ở đây là một trò chơi cút bắt quần với nhau, luân chuyên với nhau và khiến cho 
hành giả rơi vào trạng thái lúng túng đối với chính mình khi có những cảm xúc vui buồn 
lẫn lộn, thì về phương diện này các Ngài Thiền Sư dạy hành giả một vài phương pháp mà 
lát nữa sau khi đề cập, đến ba trở ngại của một người niệm tâm, thì chúng tôi sẽ nói đến 
những phương pháp để giảm thiêu những trở ngại này giúp cho hành giả tiếp tục tăng tiễn 
trong sự trao dồi chánh niệm. 


1) Nhưng điểm đầu tiên chúng ta nên nhớ rằng năng quán và sở quán tâm, chánh niệm và 
tâm soi chiếu bởi chánh niệm, hai điều đó đều. năm trong một giòng tâm thức, và khi nằm 
trong vòng tâm thức thì chúng ta thường bị rối rắm nhất là những vị thiếu kinh nghiệm. 
Đó là trở ngại đầu tiên. 


2) Trở ngại thứ hai là sự chủ quan của chúng ta, sự chủ quan của chúng ta là gì? ít khi 
chúng ta nhận ra trạng thái sanh khởi trong lòng mình bằng sự ghi nhận trung thực, ví dụ 
như đây là tâm tham, đây là tâm sân, đây là tâm si. Một người Phật tử học Phật rất dễ 
dàng để nói rằng con người ai cũng có tham sân si, nhưng thường khi chúng ta có tâm 
tham mà chúng ta không dám nhận nó là tâm tham, chúng ta có tâm sân mà không nhận 
nó là tâm sân. Bởi vì sao vậy? Bởi vì khi chúng ta có một thứ phiền não sanh ra trong 
lòng mà mình điểm mặt và gọi nó là phiền não, thì thưa qúi vị nó đòi hỏi một thái độ 
khách quan ghê lắm. Đa số chúng ta có một lời biện hộ hay chúng ta cho rằng đó là một 
phản ứng thế này phản ứng như thế kia, chúng ta tránh cho mình cái cảm giác rằng mình 
đang bị phiền não chỉ phối. Bởi vì khi nói là mình bị phiền não chi phối, hay tâm mình 
có phiền não thì bấy giờ hành giả bị rơi vào một trạng thái mà ít khi chúng ta có được, đó 
là nhìn tâm một cách khách quan đề rồi chỉ ghi nhận cái gì đã khởi lên trong tâm mà phần 
lớn chúng ta rất thiếu thành thật với chính mình về điểm này. 


Sở đĩ trong nhiều pháp tu nhất là pháp tu Ba La Mật Hạnh có nhắn mạnh đến cái gọi là 
chân thật balamật (Paramita). Chân thật balamật tức là khả năng nhìn sự vật như thể nào 
thì nhận nó là như vậy, sự cao điểm có thê nói rằng rõ nét nhất của chân thật ba la mật là 
tìm thấy ở một vị Thánh Sơ Quả. Thánh Sơ Quả không phải là vị toàn hảo nhưng Ngài 
không có hành vi khuất lấp và không dấu diễm những gì là thiện hay bất thiện ở trong 
lòng mình, điều này có nghĩa là một vị Thánh Sơ Quả Tu Đà Hườn trong ảnh hưởng của 
đạo quả Tu Đà Hườn vị này hoàn toàn rất thành thực về chuyện gì xảy ra ở chính chúng 
ta. Có nhiều khi những người sai trái họ không nhận là mình sai, có khi chúng ta phiền 
não chúng ta không nhận là mình phiền não, có khi chúng ta mộng mị chúng ta không 
nhận mình là mộng mị mà chúng ta có cách nói khác đi, năm năm mười năm hay thời 
gian qua rồi khi nhắc lại chuyện đó tương đối là chúng ta có thể nhìn nhận; À! mình đã 
từng khủng hoảng trong giai đoạn đó, mình đã từng phiên não trong giai đoạn đó. 


Ngay lúc phiền não đang sanh, chúng ta trong một cách hành thiền đơn giản ghi nhận 
rằng phiền não đang sanh. Xem thì đơn giản nhưng cực kỳ khó khăn, khó khăn giống 
như những lần chúng ta làm một việc sai lầm, mà chúng ta dám nhận rằng mình đang sai 
lầm và thành thực xin lỗi về điều đó - khó lắm - tại vì thái độ rất chủ quan của mình. 
Người càng biện hộ nhiều về chính mình càng có những thái độ ngụy biện về chính mình 
thì người đó càng khó, càng trở ngại trong niệm tâm. Và dĩ nhiên khi chúng ta tu tập 
Niệm Xứ thì chúng ta bắt buộc phải đi qua giai đoạn là có niệm thân, niệm thọ, cũng có 
niệm tâm, niệm pháp, chứ không phải nói răng cái đó không thích hợp với chính mình thì 
không niệm, vì vậy yếu tố gọi là khách quan tức là dám nhận và nhận một cách trung 
thực về trạng thái của nội tâm đó là cái khó thứ hai mà hành giả khi đề cập đến niệm tâm. 


3) Cái khó thứ ba liên quan đến niệm tâm là tại vì khi mình niệm tâm, mình niệm một 
cách rất đơn thuần, không phân tích không chia rẽ và người không bén nhạy không hiểu 
rõ điểm này dễ lọt qua niệm thọ, dễ lọt qua niệm pháp. Ví dụ như tâm sân, tâm sân được 
định nghĩa là một trạng thái khó chịu không hài lòng đối với đối tượng như sự bực bội 
giận dữ, nhưng đi với tâm sân nó lại là thọ ưu, là cái gì không vui. Và đôi khi chúng ta 
không nhận ra được trạng thái của tâm sân mà chỉ nhận ra cảm thọ ưu mà thôi, hai cái tuy 
là một nhưng góc cạnh nó khác nhau hoàn toàn khi mà chúng ta niệm, trong lát nữa sau 
khi nói về ba trở ngại này thì chúng tôi sẽ trở lại với phương pháp đề phân biệt sự khác 


biệt này. Nhưng có những khi trạng thái, cách niệm tâm và niệm thọ dễ lẫn lộn nhau, tâm 
tham thường khiến cho ta lẫn lộn với thọ hÿ, và tâm sân thì người ta thường lẫn lộn với 
thọ ưu. Và thường một vị hành giả, nhất là hành giả học Vi Diệu Pháp, học A Tỳ Đàm 
hay rất dễ lẫn lộn niệm tâm với niệm pháp. Ví dụ như tâm tham, đó là tham, đó là niệm 
tâm, nhưng khi thấy được tâm tham là một sự ngăn ngại, là một trở ngại cho những pháp 
khác thì thấy được cái hệ quả của nó là pháp trở ngại thì thưa qúi vị nó không còn là niệm 
tâm nữa mà nó thuộc về niệm pháp, tức là chúng ta đang niệm tham là một triền cái hay 
là tham triền cái. Có rất nhiều trạng thái của niệm mà nó dễ đi với sự khai triển của tâm, 
và sự khai triển này thường đưa chánh niệm vào một cách thế khác, không còn ở cách thế 
trung thực của nó nữa, hay ít nhất là nó chuyên từ cách niệm này sang cách niệm khác. 
Thì như vậy hành giả tương đối phải có kinh nghiệm, chẳng những có kinh nghiệm mà 
còn có khả năng bám sát thì mới không bị vấp váp với những lỗi này. 


Đề cập đến niệm tâm chúng tôi đã nói đến ba trở ngại đầu tiên: 1) Trở ngại thứ nhất là 
năng quán và sở quán làm cho chúng ta bối rối, tức là sự chánh niệm và đối tượng của 
chánh niệm ở đây cả hai đều là tâm và do vậy nó là một sự vật lộn đối với nhiều người. 2) 
Điểm thứ hai mà chúng tôi đề cập tới tại đây là sự chủ quan của chúng ta, khi tâm có 
tham biết là tâm có tham, tâm có sân biết là tâm có sân, tâm có si biết là tâm có si, tâm 
hữu hạn biết là tâm hữu hạn, tâm vô thượng biết là tâm vô thượng. Nó không phải dễ. 
Trên phương diện giấy mực thì chúng ta rất dễ viết như vậy nói như vậy, nhưng khi mình 
sống với chính mình rất ít người trong chúng ta vượt khỏi sự chủ quan của mình khi ghi 
nhận những trạng thái đó của tâm. 3) Và điêm thứ ba, hồi nãy chúng tôi vừa đề cập đến 
với quí vị đó là rất dễ dàng để lẫn lộn giữa niệm tâm và niệm thọ, niệm tâm và niệm 
pháp, hành giả phải có nhiều kinh nghiệm vê điểm này. Với những vị chuyên về pháp 
học, nhất là học Vi Diệu Pháp ( ATyĐàm) vẫn lẫn lộn như thường ở trong cách niệm này. 
Chúng ta thường ghi nhận rôi phân tích, phân tích rồi triển khai và khi mà phân tích và 
triển khai thì nó đưa chúng ta vào cái thế niệm khác nhất là bước qua Pháp Quán Niệm 
Xứ do vậy cả ba điều này là ba điều trở ngại. 


Bây giờ chúng tôi muốn nói đến việc áp dụng niệm tâm vào trong sự thực hành của hành 
giả. Thưa quí Phật tử, đã có nhiều lần trong chương trình Thiền Học này chúng tôi có đề 
cập đến một cái khéo của một người tu tập, cái khéo đó là biết cách nào đề bắt đầu, biết 
cách nào để bảo dưỡng chánh niệm của mình, thì từ xưa đến giờ các vị thiền sư và ở đây 
chúng tôi muốn nói đến hai vị chúng tôi dùng giáo tài để giảng dạy đó là Ngài Ledi 
Sayadaw và Ngài U Ba Khin, cũng như nhiều vị Thiền Sư khác đều hướng dẫn bằng cách 
là lấy hơi thở làm bản địa tức là làm đề mục chính. Chữ “chính” ở đây không phải 

“chính” đối với “phụ”, chữ “chính” ở đây là cái gì để chúng ta trở về, những cái khác 
sanh khởi cũng là những đề mục cần phải ghi nhận, nhưng chúng ta phải có chỗ để chúng 
ta trở về. Đây là lý do tại sao mà niệm hơi thở có lợi lạc tại vì niệm hơi thở trả chúng ta 
trở về với một trạng thái khách quan. Niệm hơi thở lâu khiến cho chúng ta giảm bớt đi 
thái độ phê phán, thái độ suy diễn, thái độ biện bạch. Hơi thở sao thì mình nhận như vậy, 
khi hành giả có cơ sở để trở về và nhất là niệm hơi thở thường xuyên thì tương đối nó trả 
chúng ta trở về với một cách khách quan. Việc đó mình làm thì mình chỉ biết việc đó 
thôi. 


Rất nhiều lần chúng tôi hướng dẫn những vị Phật tử làm việc công quả ở chùa, cái khó 


nhất để cho những người làm công quả họ làm sao họ tập trung vào công việc của họ, họ 
có công việc cần phải làm, nhưng họ lại không làm được công việc đó một cách tập 
trung, mà họ bị chi phối bởi những chuyện khác và chúng tôi thường nhắc qúi vị đó răng 
cứ để chuyện khác người khác làm người khác lo, kế cả chuyện tốt xấu vui buôn, việc 
của mình thì mình biết. Nhưng chuyện này thì hiếm, hiếm có người biết chuyện này lắm. 
Bởi vì cho đến khi nào chúng ta có thể sống với thái độ là vn nào ra việc đó, thì lúc đó 
chúng ta đã đi một bước rất xa trong chánh niệm khi mà nói về “việc nào ra việc đó”. Lấy 
ví dụ là nêu nhà vệ sinh phòng tắm của mình dơ thì việc đó sau khi chúng ta ngồi thiền 
chúng ta sẽ dọn đẹp nó và trong lúc ngồi thiền không phải lúc để lo chuyện đó. Chúng ta 
có sự phân biệt rất rõ “việc nào ra việc đó”, việc đó là làm sau khi ngôi thiền, trong lúc 
ngồi thiền không phải lo việc đó. 


Và chúng ta cũng có một thái độ rất rõ ràng là hơi thở đang diễn ra, cảm giác tê nhức của 
chân đang diễn ra, tâm mong muốn đề đứng dạy đang diễn ra, và nêu trong giờ phút đó 
một trạng thái nào rất nôi bậc thì chúng ta ghi nhận trạng thái đó, như sự tê nhức của chân 
hay một trạng thái muốn đứng dạy, thì chủ tâm muốn đứng dạy đó nó phải được ghi 
nhận, cái đó nói là “ý muốn” thì chúng ta dễ lầm lẫn chữ “muốn” ở đây là “ham muốn”- 
không phải ý muốn - trong tiếng Anh gọi là “intention” là “chủ tâm” đề làm việc gì đó. - 
Thí dụ như mình đang đi, mình muôn dừng lại, mình đang dừng lại, mình muôn xoay 
người lại, mình xoay người xong thì mình bước đi - thì những ý muốn tiên khởi rất là rõ 
nét cần được ghi nhận, những hướng tâm để làm việc gì đó cần được biết cần được ghi 
nhận bởi hành giả. Vì vậy có một câu nói mà bà Achannet thường bị người ta hiểu lâm 
khi người ta cứ nói rằng vị Thiền Sư này lúc nào cũng dạy phải phân biệt rõ danh sắc, 
nhưng trên thực tế danh sắc vị này muốn chỉ; trước nhất đến từ phương diện áp dụng 
(pháp hành) là khi mình làm việc gì thì có một chủ tâm dẫn đầu. Chủ tâm dẫn đầu như 
hồi nãy chúng tôi nói rằng đang đi thì muốn dừng lại, nhưng trước khi dừng lại thì phải 
lưu ý đến ý muốn dừng lại, và khi đã dừng lại rôi mà muôn xoay người thì nên đề ý đến ý 
muôn xoay người, hay chúng ta đang ngôi mà chúng ta muôn xả thiền chỉ một chút thôi 
thì nên ghi nhận trạng thái là mình muốn, đây là mình muốn xả thiền hay là mình muốn 
rời chỗ ngồi, duối chân ra, mình muốn đứng dạy, ý muốn trước khi một hành động chắc 
chăn phải có và ban đầu không dễ, ban đầu chúng ta không thấy được cái chủ tâm đó, 
nhưng chủ tâm đó phải được biết nếu không được biết thì lâu ngày chúng ta không phân 
biệt rõ danh sắc. 


Giống như người Tây Tạng họ thường ví dụ; danh tức là tâm giống như người chèo 
thuyền, và sắc thì giống như chiếc thuyền được bơi. Thì người chèo thuyền điều khiến 
chiếc thuyền thì có lẽ là với một người mới thiền định thì sự phân biệt giữa danh và sắc, 
giữa tâm và cái được điều khiển bởi tâm, cái thay đổi bởi tâm không rõ Tảng. Nhưng 
chúng ta biết như vậy là oai nghi của chúng ta đi đứng nằm ngồi, những tiểu oai nghỉ tức 
xoay mình hay hướng về cái gì đó hoặc đổi sinh hoạt, đổi hoạt động. Từ lúc chúng ta 
đang ngôi chúng ta muốn đứng hay chúng ta muốn đi ăn chẳng hạn, thì những điều đó 
nên thấy được một phần rất nhỏ trước khi đổi công việc. Phần rất nhỏ đó là chủ tâm 
muốn làm như vậy. Nên đối với một hành giả trong trường hợp thất niệm, nghĩa là mình 
đổi từ tư thế này sang tư thế khác, từ sinh hoạt này sang sinh hoạt khác, khi mình đổi 
mình quên hay mình không chánh niệm được chủ tâm muốn đổi, thì nên dừng lại và lên 
lập lại, nên làm lại, hoặc lên làm chậm lại. Tại vì sao vậy? Tại vì mẫu chốt là tại đây, 


chúng ta phải có khả năng phân biệt được chủ tâm làm và hành động làm, chủ tâm làm nó 
thuộc về danh và hành động làm thuộc về sắc, nhưng chủ tâm đó đưa chúng ta một chút 
manh mối về điều mà chúng ta gọi là tâm, điều chúng ta gọi là niệm tâm. Thì ban đầu đa 
số các hành giả đều được hướng dẫn tu tập hơi thở và tu tập đại oai nghỉ, tiểu oai nghi. 
Trong kinh Niệm Xứ không giảng về pháp đi kinh hành, tức là lúc chúng ta đi tới đi lui 
chúng ta niệm như thế nào, nhưng có giảng về tiểu oai nghỉ và đại oai nghi điều đó được 
áp dụng trong lúc đi kinh hành. Căn bản thì hành giả sẽ phải sông rất nhiều với hơi thở 

với đại oai nghĩ với tiểu oai nghỉ. Đại oai nghi tức là (chúng tôi dùng chữ oai nghỉ là chữ 
rất cô của người Trung Hoa đó là Cổ Văn, Kim Văn ngày nay không dùng nữa) chữ “oai 
nghỉ” có nghĩa là “tư thế”. Tư thế có nghĩa là đi đứng nằm ngồi là đại oai nghỉ và những 
cử chỉ nhỏ nhiệm như là ngó tới ngó lui v.v... xoay người, cái đó chúng ta gọi là tiêu oai 
nghỉ tức là những tư thế những cử động nhỏ nhiệm của thân. 


Hành giả không nên nóng lòng khi chúng ta trở về với thân tâm, bước đầu hình ảnh của 
thân tâm không rõ ràng cho chúng ta, chắng những nó không rõ ràng mà nhiều khi nó làm 
chúng ta bối rối, chuyện đó rất bình thường, đừng khó chịu về chuyện đó hay đừng đòi 
hỏi răng tại sao nó lộn xộn. Chúng tôi đã nói với qúi vị là chúng tôi dùng chữ lúng túng, 
lung túng là nhiều khi mình đang đi chẳng hạn mà mình theo dõi bước chân của mình thì 
khiến cho mình bị chao đảo rồi đứng không vững, nếu quí vị đi một cách thất niệm nghĩa 
là đỏ-bước-đạp đi rất là nhanh chóng thì chúng ta cảm thấy rất bình thường, nhưng có khi 
mình để ý đến bước chân thì cảm thấy mất quân bình chuyện đó bình thường, không 
những về thân mà còn về tâm làm qúi vị cảm thấy lúng túng. Ví dụ như mỗi khi mình 
khát nước mình chạy đi lấy chai nước, mở tủ lạnh rôi lấy chai nước uống, bây giờ mình 
khát nước thì trước khi đi mình thấy rằng mình đang muốn uống nước, mình đang muốn 
đi đến tủ lạnh để uống nước (Chúng tôi nói chữ “mình” ở đây qúi vị đừng niệm như vậy.) 
Một lúc nào đó quí vị thấy được trạng thái muốn uống, nước, muốn đi đến chỗ đó đề lấy 
nước và ý muốn đó phải được ghi nhận, nó là mấu chốt ban đầu của tâm quán niệm xứ. 
Cái khó của chúng ta là mình phải thấy được chủ tâm, chủ tâm ở đây nó chỉ là “intention” 

tức là ý định làm việc gì đó và tất cả những ý định đó phải được thấy trước khi hành động 
diễn ra, điều này hơi khó cho nhiều người là tại vì chúng ta quen làm việc một cách 
nhanh chóng một cách spontaneous chúng ta làm cái gì đó với bản năng của chúng ta, 
chúng ta làm với phản ứng tự nhiên, cần làm thì cứ làm chứ ít khi nào thấy được ý định, 
bây giờ chúng ta nhìn thấy ý định thì nhiều lúc chúng ta cảm bẻn lén với chính mình, cảm 
thấy mặc cở với chính mình, cảm thấy lúng túng với chính mình, mình không hiểu là sao 
đời sống của mình hơi có một cái gì ngây ngật không thoải mái. Chuyện đó không phải 
là vấn đề cứ đề như vậy, nhưng khả năng thấy được ý định đó nó là một cái gì rất diệu 
dụng, cái gì rất tuyệt vời để chúng ta đi xa vào một thế giới nữa là ghi nhận được trạng 
thái đó. 


Thì thưa qúi vị có nhiều người đi vào thế giới của chánh niệm trong giai đoạn đầu họ cảm 
tưởng như thế giới này dừng lại, thế giới dừng lại là tại vì con mắt của chánh niệm khi 
nhìn vào thân vào tâm, thì cảm tưởng như khi nhìn vào thân, thân không làm gì được hết, 
khi nhìn vào tâm, tâm cũng không diễn ra, nhưng thật sự thân và tâm đều diễn ra và có 
một điều là lúc qúi vị đang lấy con mắt của chánh niệm đề quán chiếu, để nhìn vào trạng 
thái của tâm, thì trong giai đoạn đầu có vẻ như chúng ta sống rất mất tự nhiên, không làm 
được cái mình muốn làm, nhưng việc đó bình thường, thật ra không bao lâu nó sẽ trả 


chúng ta trở về với trạng thái bình thường là chúng ta chỉ ghi nhận thôi chứ chúng ta 
không can dự nhiều vào. Cái bí quyết ở tại đây là làm thế nào đừng để cho những oai 
nghỉ, đừng để cho những sinh hoạt diễn ra mà không thấy được ý định ban đẩu. Ý định 
ban đầu đó khi nó khởi lên là hành động chưa thê hiện ra bên ngoài, và qúi vị nên nhớ là 
trong lúc chúng ta hành thiền thì chúng ta có thừa phiền não, có rất nhiều phiền não. 
Phiền não nhỏ nhặt ví dụ như thoải mái hay không thoải mái đối với thời tiết đối với âm 
thanh chung quanh, lớn hơn nữa ví dụ như đôi khi chúng ta bực bội cảm thấy khó chịu 

với những người chung quanh mình, cảm thấy khó chịu VỚI thiền viện. Kế cả tâm hoan 
hỷ của chúng ta cũng vậy. Hay có những lúc chúng ta rất thèm một món ăn gì đó hay 
chúng ta cảm thấy tù tũng muốn bỏ tất cả để trở về với không gian rộng lớn của mình, tất 
cả điều đó đều là ảo giác. 


Không phải chúng ta ngồi thiền mà không gian chúng ta nhỏ lại, hay chúng ta bỏ ngồi 
thiển thì không gian chúng ta rộng lớn ra, chúng ta không. cần cãi với nó, đừng cãi với nó, 
chỉ biết răng; À! nó có ý định muốn ngưng nghỉ ngôi thiền, ý định muốn rời khỏi toạ cụ, 
ý định muốn chấm dứt ngồi thiền phải thấy được ý định đó. Thật ra khi đi vào thế giới 
của niệm tâm hành giả phải làm một công việc tương đối vất vả, đó là lần đầu tiên mình 
sống với chính mình, đó là thấy được trạng thái tâm đang sanh khởi, vừa là thấy được 
tâm vừa là để tâm thấy. Tâm thấy và tâm bị thấy cứ chập chờn cứ xen lẫn nhau làm cho 
hành giả bối rỗi không ít, nhưng đây là một kinh nghiệm sâu kín nhất về khả năng phản 
tỉnh và khả năng quán chiếu của mình. 


Có những ngày chúng ta thức dậy với trong tâm uê oải hay trong tâm phấn chấn tinh tấn, 
những trạng thái đó được ghi nhận và ghi nhận một cách rất tỉnh táo, không bực bội sợ 
hãi rằng mình đang uê oải và cũng không có quá hăng hái, quá nhiều cảm ứng khi mà 
mình có nhiều năng lực, thì điều đó đòi hỏi sự thuần thục của chánh niệm. Có một điểm 
chúng tôi muốn nhắc tại đây là đừng bao giờ đòi hỏi rằng sự tu tập chánh niệm phải hoàn 
hảo ngay từ bước đầu. Bước đầu có thê không hoàn hảo, bước đầu có thê rất rối rằm, 
nhưng quan trọng là tiếp tục, và tiếp tục. Hình ảnh về thân và tâm của chúng ta khi chưa 
tu tập chánh niệm thì hoàn toàn là hình ảnh khác, khi bắt đầu chúng ta tu tập rồi thì nó là 
một sự pha lẫn đắp đỗi liên hồi của sanh và diệt, sanh và diệt, cái đến và đi của trạng thái 
này trạng thái kia, và nhiều khi nhìn qua chúng ta cảm tưởng như chóng mặt, cảm tưởng 
như tại sao nó có nhiều thứ pha lẫn với nhau nhiều quá, việc đó sẽ không lâu nếu chúng 
ta tiếp tục với chánh niệm, quan trọng là tiếp tục. 


Một hành giả nêu cảm thấy khó khăn về niệm tâm thì vị đó nên được nhắc nhở bởi một vị 
thiền sư hay bởi một vị thiện hữu một vị bạn lành bên cạnh, tại vì đây là một trong những 
giai đoạn tương đối khó khăn. Ngài Ajahn Chaa có nói một câu rằng: “Ở trong đời tu 
tập mà chưa có ba lần mình chảy nước mắt thì có thể chưa chắc là chúng ta đã thật sự đối 
diện với những trở lực của sự tu tập.” Nói về trở lực của chuyện tu tập đến chảy nước 
mắt là thế nào? là ở đây chúng ta nói đến những trạng thái mà dường như chúng ta bất 
kham không chịu đựng nôi nữa, không thể tiếp tục được nữa và nó chỉ là trò chơi của tâm 
chứ không có gì hết, nó có những trạng thái trong tâm chống đối, chống đối một cách 
mạnh mẽ những gì chúng ta đang làm và nêu ngay lúc đó mà chúng ta may mắn, chúng 
tôi dùng chữ “may mắn” ở đây là thường nếu chúng ta có được thiện duyên hay trợ duyên 
của một bạn đồng phạm hạnh hay một vị thiền sư, đôi khi chuyện đó không lớn chuyện 


như chúng ta nghĩ, nó chỉ là một trò đùa của tâm thôi, nghĩa là tâm này vật lộn với tâm 
kia, tâm kia vật lộn với tâm nọ. Nếu có một người khách quan ở bên ngoài nhìn chúng ta 
bằng ánh mắt rất ôn nhu nhắc nhở chúng ta rằng đó là một điều rất tự nhiên, hãy vào 
trong thế giới của thiền định thì hành giả luôn luôn gặp trở ngại như vậy, tiếp tục và tiếp 
tục. Sự tiếp tục rất là quan trọng, nói một cách khác như vây; là đôi khi chúng ta phải 
dùng chữ là chúng ta làm mặt lì đối với những trạng thái vui buồn đối với tâm này đối với 
tâm kia. Tại vì sao vậy? Lì ở đây tức là chúng ta cứ đi tới và đi tới, tiếp tục và tiếp tục, 
những chuyện mình thích làm hay không thích làm không phải là vấn đề, chuyện đó làm 
cho chúng ta hoan hỷ hay không hoan hỷ cũng không phải là vấn đề, chuyện đó làm 
chúng ta hăng hái hay không hăng hái cũng không phải là vẫn đề, vấn đề là chúng ta có 
tiếp tục nhìn nó hay không, còn cái gì diễn ra nó không phải là chuyện để chúng ta phản 
ứng. Chúng ta quen sống với chủ quan, rất thường sống với phản ứng chủ quan là đòi hỏi 
mình phải có một thái độ đối với cuộc sống. Ở đây thì thái độ không cần thiết, thái độ là 
mình phải có chú kiến, phải có chủ trương, phải có phản ứng, mình phải có một chính 
sách đối với những gì đang xảy ra. Đối với hành giả không gân và cái gần nhất là chúng 
ta có đủ sự tỉnh táo để nhận răng cái gì đang xảy ra, thì bấy giờ hành giả phải rất trung 
thành đối với hơi thở, trở về với hơi thở, trở về với bước đi của mình, những cái gì nó trả 
chúng ta về với một trạng thái khách quan thì chúng ta nên trở về với chính nó. 


Bây giờ chúng tôi nói đến một cái khía cạnh khác của niệm tâm là những sự gián đoạn 
của sinh hoạt do niệm tâm tạo nên, gián đoạn sinh hoạt là một người có thể đang muốn 
làm việc gì đó hay đang bực bội điều gì đó, lúc bấy giờ họ có khả năng đem những trạng 
thái đó vào trong tầm nhìn của chánh niệm, thì những trạng thái đó tự nhiên yêu đi hoặc 
giả biến mắt, hoặc giả nhường chỗ cho chánh niệm, thì lúc bấy giờ chúng ta rơi vào một 
trạng thái mà giống như đi máy bay bị turbulent. Khi nào qúi vị đi máy bay chỗ không 
khí loãng, máy bay bị chao động thì trạng thái chao động đó không phải là vẫn đề lớn 
chuyện, nó chỉ là turbulent là turbulent thôi, nó không là vân đề đề chúng ta phải lo lắng 
nhiều, tuy nhiên nhiều người không quen điều đó thì cảm thấy rất sợ, nhất là những người 
không quen đi máy bay mà khi máy bay chao nhiều quá hay có cảm giác như đang bay 
mà bị sụp xuống (đôi khi nó sụp cũng nguy hiểm lắm.) Bây giờ nhiều hãng máy bay của 
Hoa Kỳ theo luật là họ bắt buộc hành giả luôn luôn phải thắc dây an toàn. Phải đi máy 
bay nhiều thường xuyên thì chúng ta mới thấy rằng cái đó là một việc bình thường của 
đời sống. Thì tương tựa như vậy, có những turbulent có những trạng thái chúng ta bị xáo 
trộn bởi vì tâm ý không sanh khởi trong một cách. thế bình thường, do vậy nó làm cho 
chúng ta ngây ngật. Thì về điểm này thứ nhất là niềm tin của chúng ta đối với Tam Bảo, 
niêm tin của chúng ta đối với Thiền Sư, một sự nương tựa đối với vị pháp lữ đồng phạm 
hạnh, một vị đồng tu, một vị bạn lành, và ý thức chánh niệm tỉnh táo sẽ giúp cho chúng ta 
vượt qua những xáo trộn đó, nhưng đừng đặt nó trở thành một vấn đề quá nặng nè. 
Trong bí quyết để chúng ta tiếp tục lên đường là tất cả mọi vấn đề dù lớn dù nhỏ dù thế 
này hay thế khác thì đều chỉ là đối tượng của chánh niệm thôi, chúng ta không cần phải 
làm gì về điều đó, mà chúng ta chỉ cần ghi nhớ, ghi nhận. 


Sau cùng chúng tôi xin đề cập đến một khía cạnh khác trước khi kết thúc bài học ngày 
hôm nay, là trong pháp quán niệm trong Tứ Niệm Xứ nói nhiều đến một trạng thái saññã. 
Saññã tức là tưởng, tức là những ghi nhận về cái gì vừa xảy ra, cái vừa xảy ra đó nó 
không xảy ra quá lâu, khi mà quá lâu nó trở thành quá khứ, nó trở thành dĩ vãng và cái gì 


vừa xảy ra nó vẫn còn để trong lòng chúng ta ấn tượng, đôi khi chúng ta tạm gọi một 
cách rất văn vẻ, chúng ta gọi là dư vị hay dư hương, chuyện đó vừa xảy ra nó còn để lại. 
Thông thường chánh niệm là khả năng nhìn cái gì đang xảy ra và cái gì vừa xảy ra, gọi là 
vừa xảy ra thì thường nó còn lưu lại trong tâm chúng ta bằng saññã tức là bằng cái tưởng. 
Saññã là một trạng thái cực kỳ quan trọng với một hành giả, bởi vì hầu hết những chánh 
niệm mà chúng ta đối với thọ, đối với tâm và đối với pháp, đều an lập ở trên cái gọi là 
sañña, an lập trên cái mà chúng ta gọi là sự ghi nhận về những gì vừa xảy ra. Vừa xảy ra 
tức là không quá xa để trôi hắn vào quá khứ và cũng không thê là hiện tại được là bởi vì 
hiện tại chúng ta đang sống với chánh niệm. Có nhiều hành giả cho rằng mình tu tập 
chánh niệm là mình chỉ tu tập với cái gì đang xảy ra thôi, tuy nhiên qua một vài phần 
khác chúng tôi sẽ nói rằng tại sao “tưởng” “saññã” là quan trọng. Có nghĩa là không 
nhất thiết chúng ta chánh niệm với những gì đang xảy ra mà trạng thái gì vừa xảy ra. Ví 
dụ như chúng ta bước ra bên ngoài am thất tu tập gặp một người nào đó họ có trạng thái 
khiến chúng ta bất bình, khi bước trở vào trong chiếu trong toạ cụ ngồi xuống đề hành 
thiền định, thì chúng ta vẫn còn có khả năng nhìn sự bất bình đó như cái gì vừa xảy ra để 
thấy được tâm đó là tâm sân. Về điểm này khi đi vào thế giới của pháp hành chúng ta 
thấy rất rõ yếu tính của thời gian, thời gian cái gì đang xảy ra, cái gì vừa xảy ra và xảy ra 
rất lâu, nó có một ảnh hưởng lớn với hành giả. Chúng tôi nhắc lại tại đây là trong tâm 
quán niệm xứ thì cái gì đang xảy ra và cái gì vừa xảy ra đó là đắc thế và đắc dụng nhất. 
Nhưng đặc biệt về tâm quán niệm xứ thì cái gì vừa xảy ra tức là nó đã xảy ra rồi nhưng 
nó không xa lắm thì chúng ta trạng lại (nhìn lại) thì chúng ta có thể nhìn thấy nó một cách 
trung thực hơn là vì nó vừa trôi qua nhưng trôi qua không lâu lắm, đó là một vài điểm mà 
chúng ta nói về tâm quán niệm xứ. Chúng tôi cũng phải nhắc lại một lần nữa trước khi 
chấm dứt bài học đó là trạng thái tâm quán niệm xứ thường làm cho chúng ta bối rối, 
trạng thái tâm quán niệm xứ thường làm cho chúng ta có một hình ảnh không rõ ràng, 
nhưng điều đó không quan trọng, bất cứ một hành giả nào tu tập mà thấy được ý định 
trước khi hành động và thấy hành động đang diễn ra là vị đó dần dần thấy rõ được danh 
thấy rõ được sắc, và thấy rõ danh thấy rõ sắc thì dần đà các vị đó sẽ có một vài cách thế 
để ghi nhận trạng thái của tâm một cách khách quan hơn, nó mắt một ít thời gian nhưng 
mà lợi lạc vô cùng. Chúng tôi xin kết thúc bài nói chuyện tại đây ./. 


